TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


TS. TRẦN CÀNH VINH 


HÀNG HẢI KỸ THUẬT 



DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI ẸẰNG vệ tinh 


NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI 
- TP. HỒ CHÍ MINH,NĂM 2003 - 


1 

I 

MỤC LỤC 


Lời Níói Đầu.6 

CHƯƠNG I 

NHỮNG KHÁI NIỆM cơ BẢN VỀ VỆ TINH 
NHÂN TẠO TRÁI ĐẤT.7 

1.1 NHỮNG QUY LUẬT cơ BẢN VỀ CHUYỂN động của 

VỆ TINH NHÂN TẠO...7 

1.1.1 Qũi đạo chuyển động:.7 

1.1.2 Qũi đạo là hình ellipse.10 

1.1.2.1 Ba định luật của KEPLER:.10 

a. Định luật thứ nhất của Kepler:. 10 

b. Định luật thứ hai của Kepler:.11 

c. Định luật thứ ba của Kepler:.11 

1.1.2.2 Qũi đạo ellipse của vệ tinh:.12 

1.2 PHÂN LOẠI QŨI ĐẠO VỆ TINH VÀ ĐẶC TÍNH 

CỦA CHÚNG:. 15 

1.2.1 Vệ tinh địa tĩnh:.17 

1.2.2 Vệ tinh chuyển dịch nhanh.19 

1.2.3 Vùng nhìn thấy vệ tinh.20 

1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÀƯ 

BẰNG VỆ TINH. 23 

1.3.1 Phương pháp đo độ cao (góc ngẩng) vệ tinh.24 

1.3.2 Phương pháp đo khoảng cách nghiêng của vệ tinh.27 

1.3.3 Phương pháp đo vận tốc hướng tâm.29 

1.3.4 Phương pháp hiệu khoảng cách.35 

1.3.5 Phương pháp các khoảng cầch đồng thời:.40 


3 























CHƯƠNG II 

HỆ THỐNG VỆ TINH HÀNG HẢI HẢI QUÂN 
(NAVY NAVIGATION SATELLITE SYSTEM - 
^ NNSS)...43 

2.1 PHÂN BỐ HỆ THỐNG:.43 

2.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:.45 

2.2.1 Nguyên lý hoạt động chung:.45 

2.2.2 Hoạt động của vệ tinh:.47 

2.2.3 Bản tin dữ liệu:.47 

2.2.4 Xác định vị trí:.49 

a) . Tính toán số xung tạo phách (Slant range change):.49 

b) . Xác định vị trí máy thu:.51 

2.3 SAI SỐ CỦA HỆ THỐNG:.52 

2.4 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THốNG NNSS:.53 

2.4.1 ưu điểm:. ^5 

2.4.2 NhưỢc điểm:.53 

2.5 KHAI THÁC sử DỰNG HỆ THốNG NNSS.54 

2.5.1 Giới Thiệu Máy Thu Vệ Tinh Hàng Hải.54 

2.5.2 Các chú ý về khai thác sử dụng máy thu:.55 

CHƯƠNG III 

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦư (Global 
Positioning System - GPS). 

3.1 CẤU TRÚC HỆ THỐNG GPS.56 

3.1.1 Khâu vệ tinh:. 57 

3.1.2 Khâu điều khiển:.58 

3.1.3 Khâu sử dụng:. 

3.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THốNG GPS.60 

3.2.1 Xác định vỊ trí. 

3.2.1.1 Xác định vị trí vệ tinh :.....51 

3.2.1.2 Phương trình khoảng cách.51 


4 




























63 


3.2.13 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.2.1 

3.3.2.2 
3.3.3 

3.4 

3.4.1 

3.4.1.1 

3.4.1.2 

3.4.1.3 

3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.2.1 

3.5.2.2 

3.6 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.2.1 

3.6.2.2 


Xác định vị trí người quan sát.. 

TIÊU CHUẨN THỜI GIAN VÀ TẦN sô của hệ 
THỐNG GPS.^. 

Tiêu chuẩn thời gian:. 

Tín hiệu vệ tinh và mã hóa tín hiệu. 

Tần sô" của tín hiệu vệ tinh:. 

Tín hiệu mã hoá. 

Bản tin hàng hải. 

VI PHÂN GPS. 

Một sô" phương pháp vi phân GPS. 

Trạm chỉ dẫn phát số hiệu chỉnh đối với khoảng cách 

giả. 

Phát sô" hiệu chỉnh sai sô" vị trí. 

Vệ tinh giả (trạm mẫu chuẩn bị phân). 

ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ CÁC NGƯồN SAI số CỦA 
GPS...-. 

Hai mức độ chính xác. 

Sự suy giảm độ chính xác về câ"u hình của các vệ tinh 

và máy thu khi đo đạc (DOP). 

“Sai số khoảng cách tương ứng của người sử dụng” 

(User Equivalent Range Error - UERE). 

Sự suy giảm độ chính xác DOP:. 

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỆ ĐỊNH VỊ TOÀN 
cẨu GPS :.*. 

Những ưu điểm của hệ thông đô"i với hàng hải:. 

Tóm tắt về những khả năng ứng dụng của hệ thống 

GPS :.r... 

Trên biển .. 

Hàng không và trên đâ"t liền:. 

PHỤ LỤC... 

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 


.64 

.64 

.66 

.66 

.67 

.73 

.76 

.77 

.77 

.78 

.78 

.80 

.80 

.81 

.81 

.82 

.85 

,.85 

..86 

.86 

..87 

..88 

103 


5 




























Lời Nói Đầu 


Xác định chính xác vị trí tàu, đẫn đường an toàn và kinh tế 
luôn là nhiệm vụ thường trực của đội ngũ sĩ quan tàu thuỷ. 

Các hệ thông dẫn đường vô tuyến hàng hải lần lượt xuất hiện 
như : Decca, Loran, Omega, Transit, GPS,.. với kích thước nhỏ, tiêu 
thụ năng lượng thâp, chức năng ngày càng được mở rộng, độ tin cậy 
ngày càng cao hơn,... đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong 
ngành điều khiển tàu biển. 

Hệ thống dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh, kể từ khi mới xuâ"t 
hiện đã chứng tỏ khả năng ưu việt vượt trội so với các hệ thông khác, 
và đã đưỢc đưa vào sử dụng rộng rãi trong ngành điều khiển tàu 
biển. 

Giáo trình “ Dấn Đường Hàng Hải Bằng Vệ Tinh “ trình bày 
những qui luật cơ bản về chuyển động của vệ tinh nhân tạo, các 
phương pháp xác định vị trí tàu bằng vệ tinh, câu trúc, nguyên lý 
hoạt động và các ứng dụng của hệ thông định vị toàn cầu GPS. 

Giáo trình này dùng cho việc học tập và nghiên cứu của sinh 
viên đại học, học viên sau đại học cũng như sĩ quan thuyên viên các 
lớp quản lý và vận hành ngành điều khiển tàu biên. 

Do thời gian hạn chê, chắc sẽ có những sai sót nhât định. 
Chúng tôi rât mong nhận được những góp ý đê sửa chữa giáo trình 
này hoàn thiện hơn. Tôi xin cảm ơn ThS. Đô Thành Sen, Ks. Lê Tròn 
Vinh đã tham gia sửa bài và bia và có những ý kiến bổ ích về nội 
dung của giáo trình. 

Tcic giả 

Ỷ 


6 




CHƯƠNG 1 


NHỮNG KHÁI NIỆM cơ BẢN VỀ VỆ TINH 
NHÂN TẠO TRÁI ĐẤT + 

1.1. NHỮNG QUY LUẬT cơ BẢN VỀ CHUYỂN động của 
VỆ TINH NHÂN TẠO 

1.1.1. Qũỉ đạo chuyên động: 

Tất cả các vật đều chịu tác động của các lực hấp dẫn tương 
hỗ. Chuyển động của các vệ tinh (ương đó có mặt trăng) quanh trái 
đất, của các hành tinh trong đó có trái đất quay quanh mặt trời... xảy 
ra dưới tác dụng của các lực tuân theo định luật cơ bản của sự hấp 
dẫn vũ trụ. Newton đã phát biểu định luật này vào năm 1687: “Giữa 
hai vật có khối lượng mj và m 2 cách nhau một khoảng r, có các lực hút 
tương hỗ bằng nhau tác dụng, độ lớn của lực tỉ lệ với tích khối lượng 
ml và m2, đồng thời tỉ lệ nghịch bình phương khoảng cách giữa 
chúng'\ 

( 1 ) 

r 

Trong đó 

G: là hằng số^ hấp dẫn (G = 6,67.10’^cm g’*s'^) 
r : khoảng cách giữa hai vật. 

Plt = rn2rcol 


Hĩnh J: Các lực tác động của vệ tinh trên qũi đạo 



1 




Chuyển động của các vệ tinh đôi với trái đât xảy ra theo một 
qũi đạo xác định. Dạng của qũi đạo này phụ thuộc vào vận tôc phóng 
vệ tinh và hướng phóng vệ tinh ban đầu. 

Như vậy, vệ tinh hàng hải là những vật thể nhân tạo chỉ quay 
quanh trái đâ't do lực hâp dẫn tương hỗ giữa nó và trái đâ^t mà không 
có một thành phần nào khác tác động vào. Muôn cho vệ tinh chuyển 
động theo qũi đạo tròn thì trọng lực phải cân bằng với lực ly tâm. 
Điều kiện này dẫn đến đẳng thức : 

mg = mro co l (2) 

Trong đó 

- m: khôi lượng của vệ tinh. 

g: gia tôc trọng trường tại điểm cách trái đât một khoảng cách To. 

ro = R+H: khoảng cách từ tâm trái đất đến vệ tinh. R là bán 
kính trái đâl. H là khoảng cách từ điểm đang xét d bề mặt trái 
đất đến vệ tinh. 

cOy: vận tôc góc của vệ tinh đôl với tâm ưái đất. Gia tô"c trọng 
trường tại điểm cách trái đât một khoảng To và biến đổi theo qui 
luật bình phương : 

í—y 

(3) 

Trong đó: go là gia tốc trọng trường trên bề mặt trái đất (tại 
đọ caoH = 0) 

Như vậy, biểu thức (2) có thể biến đổi như sau : 

g= go (t)" =rofi)ỉ (4) 

Nếu qũi đạo là đường tròn thì vận tốc của vệ tinh đưỢc biểu 
diễn qua vận tô"c thẳng : 

= ụ (5) 

''o 

Thay (5) vào (4) ta sẽ xác định được vận tốc thẳng của vệ tinh 
khi chuyển động theo qũi đạo ữòn : 


8 




Thừa nhận giá trị R = 6371 Km, go = 9,81ni/s^ và đặt K = 
H/R thì biểu thức (6) đưỢc rút gọn như sau: 

Vv = (6’) 

Tốc độ mà vệ tinh chuyển động theo qũi đạo tròn trên bề mặt 
trái đất (H = 0, K = 0) đưỢc gọi là tốc độ tròn hay tốc độ vũ trụ Cấp 
1 (Vi = Vv = 7,91 Km/s). Khi đưỢc phóng với vận tốc vũ trụ cấp 1 
và hướng theo phương song song với mặt âấi, vệ tinh sẽ bay theo qũi 
đạo tròn. 

Thời gian vệ tinh bay hết một vòng quanh ưái đất theo qũi đạo 
tròn có bán kính ro sẽ bằng : 

T| = (7) 

Bảng dưới cho biết các giá trị vận tôc vũ trụ cấp 1 và chu kỳ 
bay của vệ tinh đôi với qũi đạo tròn ở các độ cao khác nhau: 


H(Km) 

0 

250 

1.000 

35.870 

T, (phút) 

84,4 

89 

105,7 

1.440 

Vi (km/s) 

7,91 

7,76 

7,35 

3,07 


Bảng ỉ: Bảng các tương quan giữa độ cao và chu kỳ quay 
của vị tinh ở tốc độ vũ trụ cấp L 

Nếu vệ tinh có độ cao tăng lên thì tô"c độ chuyển động của vệ 
tinh sẽ giảm xuông và chu kỳ bay táng lên. 

Nếu ta phóng vệ tinh với vận tôc ngang V 2 = thì vệ tinh 

sẽ đưỢc giải phóng khỏi tác dụng của lực hút trái đất đi ra không gian 
bên ngoài theo đường Parabola. Thật vậy, để vệ tinh thoát khỏi tác 
dụng của trái đât thì nó phải thắng công của lực hâp dân trái đât. 
Nghĩa là động năng ban đầu của vệ tinh ít nhất phải bằng công của 


9 




lực hấp dẫn trái đất sinh ra từ lúc vệ tinh được phóng đi (ro=R+H) 


đến khi vệ tinh ra xa vô cùng (ro=oo): 



= ịl F ! dr 

K+H 

(F là lực hâp dẫn) 


mVv^ = 2GniM/(R+H) 


o 

= 2GM/(R+H) 


o 

■ V." = 2goR'/(R+H) 

(dog„ = GM/R') 

Theo (6) => 

[| 

> 


Tại bề mặt trái đất vận tốc Vv= Vi = 11,2 km/s, vận tốc này 
gọi là vận tôc vũ trụ câp hai hoặc vận tôc giải phóng. 


1.1.2. Qũi đạo chuyển động hình ellipse 
I.I.2.I. Ba định luật của KEPLER: 
a. Định luật thứ nhất của Kepler: 

Chuyển động lý tưởng của một vệ tinh tạo bởi chỉ một ưường 
trọng lực trọng tâm duy nhâ't được gọi là chuyển động Kepler. cần 
chú ý rằng các định luật Kepler có giá trị với bât kỳ trương trọng tam 
nào, kể cả trường trọng lực hoặc những trường khác. Định luật 
Kepler phát biểu như sau : 

“Cdc chuyển động tương đối so với hệ xích kinh (hệ RA - rỉght 
ascension) diễn ra trong một mặt phăng cô định chứa trọng tam cua 
trái đất. Qũi đạo của chuyển động là ỉ hình ellipse nhận trọng tâm 
của trái đất làm một tiêu điểm của nó 




+ Điểm gần tâm trái đât nhât trên qũi đạo gọi là cận điểm 
(Perigee). 

+ Điểm xa tâm trái âấi nhất trên qũi đạo gọi là viễn điểm 
(Apogee). 

+ Hình dạng và kích thước của qũi đạo ellipse là một hằng số. 

b. Định luật thứ hai của Kepler: 

“Các vector bán kính đi qua vệ tinh quét những diện tích bằng 
nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. ” 



Hình 2b: Diện tích hai hĩnh quạt phải bằng nhau 

Sở dĩ có hiện tượng này là vì tổng năng lượng của vệ tinh cần 
phải đưỢc bảo toàn. Mỗi vệ tinh đều có thế năng và động năng: 

- Thế năng chỉ chịu ảnh hưởng của trường trọng lực, nó có giá trị 
nhỏ nhât khi vệ tinh gần vật thể hâp dẫn nhât là trái đât (tức tại 
cận điểm) và nó có giá trị lổn nhât tại viễn điểm. 

- Động năng là hàm của tôc độ vệ tinh. 

Vì vậy, để tổng thế năng và động năng không đổi thì động 
năng (và do đó tôc độ của vệ tinh) phải thay đổi, tức là tôc độ vệ tinh 
phải lổn nhất tại cận điểm và nhỏ nhất tại viễn điểm. 

c. Định luật thứ ba của Kepler: 

“Tỷ số giữa tích của bình phương chu kỳ chuyển động của vệ 
tinh quanh trái đất với tổng khối lượng của vệ tinh và trái đất và lập 
phương bán trục lớn của ellipse qũi đạo là một đại lượng không đôi 
(bằng 4 tỉ/G) và đổi với mọi cặp vật đều có giá trị như nhau. ” 


11 





Định luật thứ ba của Kepler được diễn đạt bằng công thức : 

2 ^ ^ ( 8 ) 

G 

Trong đó T : chu kỳ của vệ tinh trên qũi đạo 
a : bán trục lớn của ellipse 
M : khối lượng trái đâ^t 
m : khối lượng vệ tinh 

G : hằng số hấp dẫn vũ trụ G = 6,67. 10 ^ cm^ g ’s ^ 

Do khôi lượng của vệ tinh nhỏ hơn râ't nhiều so với khối 
lượng trái đât nên công thức (8) có thê viêt thanh : 

= (in«M) (8’) 

ử’ G 

Hệ quả trực tiếp của định luật này là các vệ tinh GPS với bán 
kính qũi đạo gần 4 lần bán kính trái đât sẽ có chu ky khoang 12 gjơ. 

T (phút) 



Hình 3 


I.I.2.2. Qũi đạo ellipse cỏa vệ tinh: 

Các qũi đạo chuyển động của các vật ở ttong trường hấp dẫn 
của ttái đất ứng với các vận tốc nằm ngang trong giới hạn tốc độ vũ 


12 



trụ câ^p 1 (7,91 Km/s) và tôc độ vũ trụ cấp 2 (11,2 Km/s) là các ellipe. 
Điều này phù hợp với định luật Kepler thứ nhấ^t. 



PS 

Hĩnh 4: mô tả qũi đạo chuyển động của vệ tỉnh. 

Trên qũi đạo: 

- Điểm gần tâm trái đât nhât gọi là cận điểm (P). 

- Điểm xa tâm trái đât nhâ^t gọi là viển điểm (A). 

- Đường A p gọi là trục qũi đạo 

- o, O’ gọi là hai tiêu điểm của ellipse. 

- i : góc nghiêng qũi đạo (góc giữa mặt phẳng qũi đạo và mặt 
phẳng xích đạo). 

- Q : Xích kinh của điểm mọc trên qũi đạo. 

- co : Khoảng cách góc tính từ cận điểm đến vị trí vệ tinh. 

Chu kỳ của vệ tinh trên qũi đạo ellipse đưỢc tính tuân theo 
định luật Kepler thứ ba : 

(9) 

Thay các giá trị G = 6,67.10'V^s'^ 

M = 5,976.10^^ g (khôi lượng trái đất) 


3 

Từ công thức (8’) => T = 2 ^ 

V GM 


13 







Ta tính được : 


T = 1,66.10 (10) 

Bán trục lớn a của qũi đạo ellipse được xác định bằng môi hên 
hệ giữa độ cao qũi đạo với tỷ lệ tốc độ vệ tinh theo qũi đạo ellipse 

vặ tô"c độ tròn : 


a = 


r 


2 - 


Í-^Ĩ 

UJ 


( 11 ) 


Hay: 


a = R + 




( 12 ) 


Với : Ha là độ cao viễn điểm 
H;, là độ cao cận điểm, 
r là bán kính điểm đầu qũi đạo. 

Vị trí của vệ tinh trên qũi đạo được coi là xác định đôi VỚI 
ngưòi quan sát ồ trái đất chỉ khi đã tính toán được 6 thành phần 
Keppler: 

(1) Góc nghiêng i của mặt phẳng quĩ đạo so với mặt phảng 
xích đạo. 

(2) Xích kinh o. của điểm mọc trên qũi đạo (tính từ điem xuân 
phân y). 

( 3 ) Khoảng cách góc co từ cận điểm đến điểm mọc của qũi 
đạo. 

(4) Tâm sai của qũi đạo : 

. (13) 

Ì 2a 

Với a, b là bán trục của ellipse. 

(5) Hệ số qũi đạo : 

= ^ 

(14) 


14 



(6) Thời gian chuyển dịch của vệ tinh từ cận điểm đến^điểm 
mọc của vệ tinh trên qũi đạo. 

Năm thành phần đầu đặc trưng vị trí của qũi đạo vệ tinh và 
hướng chuyển động của nó. Th|nh phần thứ 6 dùng để xác định vị trí 
vệ tinh trên qui đạo của nó. 

Do đó muôn xác định vị ưí tàu bằng vệ tinh thì trước hêt ta 
phải biết được các toạ độ của vệ tinh tại thời điểm quan sát. Việc 
tính toán đưỢc tiến hành trên cơ sở 6 thành phần Keppler đã nêu ở 
trên. 

Khi nghiên cứu vệ tinh và hệ thôhg và hệ thông hàng hải vệ 
tinh, một vâh đề ta cần quan tâm là thời gian tồn tại của vệ tinh trên 
qũi đạo. Tuổi thọ của vệ tinh phụ thuộc vào lực cản khí quyển, khôi 
lượng của vệ tinh và kích thước của vệ tinh (đường kính thiết diện cắt 
ngang của vệ tinh: d ). Bảng dưới cung câp cho ta các sô^ liệu liên 
quan đến tuổi thọ của vệ tin: 


Độ cao trung 
bình của qũi đạo 
H(Km) 

Chu kỳ 
T(giờ) 

G = lOOkg 

G = 500kg 

d = 0,5m 

d= Im 

d = 0,5m 

d = Im 

500 

1,58 

14,5 năm 

4 năm 

72 năm 

18 năm 

1000 

1,75 

>100 năm 

62 năm 

Vài trăm năm 


Bảng 2: Bảng các thông số liên quan đến tuổi thọ của vệ 

tinh. 


1.2. PHÂN LOẠI QŨI ĐẠO VỆ TINH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA 
CHÚNG: 

Trong lĩnh vực hàng hải phương pháp ứng dụng vệ tinh phụ 
thuộc râ't lớn vào qũi đạo vệ tinh. Chính vì thế ta cần phân loại vệ 
tinh, xác định vùng nhìn thây vệ tinh và khoảng thời gian quan sát vệ 
tính trên các qũi đạo khác nhau. 

Qũi đạo vệ tinh là vết di chuyển của vệ tinh so với tâm trái 
đất. Mặt phẳng qũi đạo luôn đi qua tâm trát đất, việc phân loại qũi 
đạo vệ tinh dựa trên 2 thông số: góc nghiêng I trên mặt phẳng qũi 
đạo và mặt phẳng xích đạo và độ cao H của qũi đạo trên bề mặt trái 
đấ^t. 


15 















4 


Qũỉ đạo cực (i = 9Ờ^) 



! s 

Ị 

Hình 5: mô tả các qũi đạo của vệ tinh. 


Theo dấu hiệu thứ nhất, qũi đạo vệ tinh được phân thành: 

- Qũi đạo xich đạo: 1 = 0^ 

- Qũi đạo nghiêng: 0^< I< 90° 

- Qũi đạo cực: I = 90° 

Theo dâu hiệu thứ hai, qũi đạo vệ tinh được phân thành: 

- Qũi đạo thấp H < 5000 Km 

Qũi đạo cao H > 5000 Km 

Những vệ tinh chuyển động theo qũi đạo thấp ( H nhỏ hơn 
5000 Km) được gọi là những vệ tinh chuyển dịch nhanh. 

Khi vệ tinh bay theo qũi đạo có độ cao 35.870 Km người ta gọỊ 
qũi đạo đó ià qũi đạo đồng bộ. Những vệ tinh được phóng lên qũi 
đạo đồng bộ và góc nghiêng 1 = 0° (qũi đạo xích đạo đồng bộ) gọi là 
những vệ tinh đĩa tĩnh. Chu kỳ quay của vệ tinh đúng bằng một ngày 


16 




đêm (23''56'"04*1 w 24 giờ). Như vậy vệ tinh địa tĩnh luôn bị treo cố 
định trên một điểm xác định trên bê mặt trái đât. 

Trong lĩnh vực hàng hải vệ tinh địa tĩnh và vệ tinh chuyển dịch 
nl^anh được sử dụng rộng rãi. Sau đây chúng ta khảo sát đặc tính của 
các vệ tinh ưên. 

1.2.1. Vệ tinh địa tĩnh: 


V 



Hĩnh 6: Vệ tinh địa tĩnh. 

Hình 6 mô tả vệ tinh địa tĩnh (V) trên qũi đạo. Việc quan sát 
vệ tinh có thể tiến hành trong giới hạn góc ở tâm chắn bởi bán kính 
OMi và OM 2 ( cung s ) 

Xét tam giác OM2V ta có: 

sec-^ = ỉ + ^ (15) 

2 R 

Đưa giá trị H = 35870 Km và R = 6371 (km) vào biểu thức 
trên ta tính được: 

Secị = 6,61^ớ = 162® 

2 

Như vậy đối với vệ tinh địa tĩnh, vùng quan sát đưỢc giới hạn 
trong phạm vi góc ở tâm ỡ - 162® 

Để thu được các tín hiệu từ vệ tinh có độ tin cậy cao ứiì các vệ 
tinh phải có độ cao không nhỏ hôn ÌOP trên đường chân trời. Nếu độ 


17 


cao vệ tinh dưới 10^ thì các tín hiệu bị ảnh hưởng nhiễu lớn và như 
vậy giới hạn vùng quan sát bị thu hẹp. Phân tích hình 6 và kêt quả ở 
trên ta thấy một vệ tinh địa tĩnh không thể bao quát tât cả các kinh 
tuyến trên trái đất. Muôn sử dụng vệ tinh địa tĩnh để xác định vị trí 
tàu tối thiểu phải phóng lên qũi đạo xích đạo đồng bộ 3 vệ tinh. 
Muôn xác định đồng thời quan sát 2 vệ tinh thì phải phóng lên qũi 
đạo xích đạo 5 vệ tinh (hình 7). Khi đó tại bất cứ điểm nào trên bề 
mặt trái đât trong phạm vi 81^s<^ < 81®A^ đều có khả năng xác định 
vị trí tàu bằng hai vệ tinh địa tĩnh. Riêng đôì với khu vực cực ộ? > 81® 
thì không có khả năng xác định vị trí tàu vì không quan sát thây vệ 
tinh. 



Hình 7: phân bố5 vệ tỉnh địa tĩnh. 


Để cho hệ thông sử dụng toàn cầu ta phải bổ sung 2 vệ tinh 
bay trên qũi đạo cực. Như thế muốn sử đụng vệ tinh địa tĩnh để xác 
định vị trí tàu liên tục theo 2 vệ tinh quan sát đồng thời trên phạm vi 
toàn cầu, chúng ta phải phóng 5 vệ tinh địa tĩnh lên qũi đạo xích đạo 
và 2 vệ tinh lên qữi đạo cực. 

Một phương án khác để vùng quan sát vệ tinh bao phủ toàn bộ 
bề mặt trái đâ"t được thực hiện như sau : thay thế vệ tinh địa tĩnh bằng 
những vệ tinh gần địa tĩnh (1 = 5^^ 7^). Vùng quan sát của các vệ 
tinh gần địa tĩnh sẽ dịch chuyển theo theo chu kỳ về hướng Bắc - 
Nam và tuần tự bao phủ vùng cực Bắc - Nam. 

Qua khảo sát đặc tính vệ tinh địa ữnh ta thấy chúng có những 
ưu điểm cơ bản : 


18 




- Tọa độ của vệ tinh địa tĩnh cô^ định; 

- Việc tính toán vị trí quan sát sẽ đơn giản; 

Nhưng vệ tinh địa tĩnh có những nhược điểm sau : 

- Để xác định vị trí tàu, cần phải xuất hiện 2 vệ tinh trong vùng 
nhìn thây nên giá thành hệ thống tăng lên. 

- Không thể áp dụng phương pháp vận tốc có độ chính xác cao để 
xác định vị trí tàu trên những đối tượng di chuyển chậm (như tàu 
thủy) 

- Do cách xa trái đất 35.670 Km nên vệ tinh phải có thiết bị 
khuyếch đại chuyển tiếp với công suất lớn. 

- Do góc cắt của các đường vị trí dưới một góc quá nhọn ở vùng 
xích đạo nên độ chính xác vị trí tàu xác định bằng vệ tinh râ't thấp 
ỏ vùng xích đạo. 

Qua phân tích các ưu, nhược điểm của vệ tinh địa tĩnh ta thấy 
rằng vệ tinh địa tĩnh không thuận tiện để xác định vị trí tàu mà chỉ 
thuận tiện sử dụng mục đích thông tin liên lạc. Một vệ tinh nhân tạo 
cho phép các trạm mặt đặt liên lạc với nhau bằng các kênh trực tiếp 
không cần qua các trạm thu và khuyếch đại trung gian, do vậy làm 
tăng chât lượng của các kênh đó và đơn giản hóa mạng lưới hen lạc. 
Một vệ tinh đảm bảo hàng chục ngàn kênh liên lạc điện thoại. Nhờ 
vệ tinh địa tĩnh có thể liên lạc được giữa các điểm bị cản trở bởi các 
điều kiện thiên nhiên như biển, đại dương, núi. 

1.2.2. Vệ tinh chuyển dịch nhanh 

Những vệ tinh bay trên qũi đạo thâp (H < 5000 Km) là những 
vệ tinh chuyển dịch nhanh. Khi lựa chọn các thông sô" của qũi đạo 
(độ cao H va góc nghiêng i ), ta cần phải chú ý đến các yêu cầu sau : 

- Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài làm thay đổi qũi đạo phải râ"t 
nhỏ và sự thay đổi này có thể dự đoán trước một thời gian nhất 
định thông qua những tham số chuyển động của vệ tinh với độ 
chính xác cao. 


19 



- Độ cao của qũi đạo vệ tinh phải đảm bảo vùng nhìn thây vệ tinh 
có kích thước cần thiết và khoảng thời gian vệ tinh nằm trong 
vùng quan sát phải lớn nhât. 

- Hướng của qũi đạo phải đảm bảo khoảng thời gian quan sát vệ 
tinh lớn nhâ't trong khu vực có mật độ tàu qua lại lớn như Đại Tây 
Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương,... 

Qua phân tích các yêu cầu trên ta thây những vệ tinh được 
phóng lên qũi đạo cực (i = 90) và qũi đạo nghiêng (có 0 < i < 90) với 
độ cao H = 1000 Km hoàn toàn thỏa mãn. Bay ưên độ cao này vệ 
tinh chịu tác động của lực cản khí quyển nhỏ, cho phép chúng ta dự 
đoán trước vị trí vệ tinh trên qũi đạo với độ chính xác cao và thời 
gian tồn tại vệ tinh lớn. 

1.2.3. Vùng nhìn thây vệ tinh 

Vệ tinh bay trên độ cao H, vùng nhìn thấy vệ tinh trên bề mặt 
trái âấi là diện tích quan sát giới hạn bởi vòng tròn nhỏ với đường 
kính s (hình 6). 

Trên vệ tinh, người ta sử dụng sóng vô tuyến dải mét. Sóng 
này lan truyền xuông trái đât theo định luật quang học và hình học 
với hệ số khúc xạ nhỏ. Do đó đường kính cầu s được xác định phù 
hợp với bản châ't hình học mô tả trên hình 6. 

s = R. 0 (0 được tính bằng radian) 

Do sec^ = l + — 

2 R 

( Ị{'\ 

=> s= 2R.arc sec 1 + ^ (16) 

Để phù hỢp với đơn vị radian của góc thì biểu thức trên có thê 
chuyển thành: 

s =arc sec 1 + -^ (16) 

57®3 k R) 

Thay giá ừị R = 6.371 Km vào biểu thức (16’) ta nhận được 
công thức tính đường kính vùng nhìn thấy vệ tinh. 


20 




Ps 

Hình 8 


Nếu ta xét vệ tinh bay trên qũi đạo cực với độ cao H = 1.000 
Km thì s = 6.716 km = 3.624 Nm và chu kỳ T = 107 phút. Trong 
thời gian này, trái đâ^t tự quay quanh mình nó và làm dịch khu vực 
nhìn thấy về phía tây một khoảng : 

d = 15. sin i. cos (p.T {18} 

Theo công thức trên ta tính được các giá trị chuyển dịch về 
phía tây của cực nhìn thấy tương ứng với vĩ độ người quan sát: 

- ở vĩ độ cp = 0® thì d = 1.575 hải lý 

- ở vĩ độ ọ =30® thì d= 1.562 hải lý 
ở vĩ độ (p = 60® thì d = 788 hải lý 
ở cực ọ =0® thì d = 0 

Ta thấy ở một vĩ độ, giá trị chuyển dịch về phía Tây của cực 
nhìn thấy đều nhỏ hơn đường kính vùng nhìn. 


21 



Nếu tính mặt bao phủ 


chuyển dịch theo phần trăm 



>1 

. 100 %, 

J 


ta có kết quả sau : 

- ở cực mặt bao phủ chiếm 100% vùng nhìn thây. 

- ở vĩ độ (p = 60® mặt bao phủ chiếm 78%. 

- ở xích đạo mặt bao phủ chiếm 75% vùng nhìn thấy. 


Như vậy ở vĩ độ càng cao việc quan sát vệ tinh (hay việc xác 
định vị trí tàu) trên qũi đạo cực tiến hành nhiều hơn so với vĩ độ thâp. 

Trong lĩnh vực ứng dụng vệ tinh hành hải, thời gian quan sát 
vệ tinh có một ý nghĩa rất lớn. Tâ^t nhiên khoảng thời gian quan sát 
sẽ được xác định bằng thời gian dịch chuyển của vùng nhìn thây qua 
vị trí quan sát. Khi người quan sát đứng yên trên mặt phẳng qũi đạo 
vệ tinh thì khoảng thòi gian lớn nhât quan sát vệ tinh được xác định 
bằng biểu thức : 

Trong đó: T là thời điểm mọc và lặn của vệ tinh 

Đôl với vệ tinh bay trên qũi đạo có độ cao H = 1.000 Km với 
chu kỳ quay 107 phút thì thời gian lớn nhâ^t có ứiể quan sát thấy vệ 
tinh đưỢc tính toán như sau : 

Từ biểu thức ( 15) : sec -^ = 1 + —, ta tính được 0 = 60® 4 

2 R 


o AT= = 17,5 phút « 18 phút 

Thời gian lớn nhâ"t có thể quan sát thây vệ tinh là 18 phút. Khi 
người quan sát ở trên những vật di chuyển chậm như tàu biển thì ta 
có thể bỏ qua sự duy chuyển này so với tôc độ bay của vệ tinh. 

Nếu ta quan sát nằm ngoài mặt phẳng qũi đạo vệ tinh 1 
khoảng a thì khoảng thời gian quan sát sẽ nhỏ hơn, cụ thể là : 

Giả sử a = 2.820Nm thì: 

' s 


22 



18x2.820 1 ^ 

^AT= . = 14 phút 

3.624 



Trong trường hợp trên ta thấy với vệ tinh chuyển dịch nhanh, 
chỉ có thể quan sát thấy trong một khu vực giới hạn của bề mặt ữái 
đất và ttong một ngày đêm nó hoàn ứiành một số vòng quay ơái đất 

là; 

N=^Ị^ = 13,5 »14 vòng 
107 

Tròng thời gian 107 phút của vòng quay vệ tinh thì trái đâ't tự 
quay được một góc: 

X = 360°.1.ỌZ = 26° 

24.60 

Vì thế, vùng nhìn thây sẽ gấp 2 lần ở xích đạo và 4 lần ở vĩ độ 

60 ^ 

Muốn xác định vị trí tàu đối với vệ tinh địch chuyển nhanh, ta 
phải phóng 6 vệ tinh theo qũi đạo cực, nhưng việc xác định sẽ rời 
rạc. Muốn không rời rạc phải phóng 24 vệ tinh. 

1.3, CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÀU BẰNG vệ 
TINH 

Dù sử dụng phương pháp nào thì điều cần thiết là vệ tinh phai 
nằm trong tầm nhìn hình học. về phương diện hình học ta có 5 
phương pháp chủ yếu để xác định vị ưí tàu bằng vệ tinh nhân tạo. 


23 



(ỉ) Phương pháp đo độ cao của vệ tinh. Phương pháp này kết 
hỢp với phương vị của vệ tinh để xác định vị ưỉ tương tự như 
thiên văn hàng hải. 

(2) Phương pháp đo khoảng cách nghiêng đến vệ tinh. 

(3) Phương pháp đo vận tôc hiíớng tâm. 

(4) Phương pháp đo hiệu khoảng cách (còn gọi là phương pháp 
Doppler). Phương pháp này đưỢc sử dụng trong hệ thông 
TRANSIT. 

(5) Phương pháp đo các khoảng cách đồng thời. Phương pháp 
này đưỢc sử dụng trong hệ thông định vị toàn cầu GPS. 

Trên quan điểm sử dụng kỹ thuật vô tuyến để xác định vị trí 
tàu, ta có thể phân loại các phương pháp như sau: 

ịl) Biên độ và pha để xác định hướng ngắm của vệ tinh. 

(2) Pha và thời gian để xác định khoảng cách tới vệ tinh. 

(3) Tần sô" để xác định vận tô"c hướng tâm và hiệu khoảng cách. 

1.3.1. Phương pháp đo độ cao (góc ngẩng) vệ tinh. 

Thực châ"t của phương pháp đo độ cao vệ tinh là đo góc liên hệ 
đến hướng của vệ tinh (hình 9a). 

Giả sử người quan sát ở điểm Mi đo độ cao vệ tinh V. Như vậy 
người quan sát sẽ nằm trên đường cao vị trí Mi M 2 . Đó là cung tròn 
có bán kính cầu D. Do vệ tinh nằm ở gần Trái Đất nên góc thị sai p 
râ"t lớn, chính vì thế khi tính toán ta không thể bỏ qua góc thị sai. 

Xét tam giác VOMi: 

p = 180“-D-(90®+hv) 

= 90‘’-(D+hv) 

Áp dụng định lý Sin trong tam giác VOMl ta CÓ: 

sin(90°+Ã,) ^ ^ + j? 
sin p R 


24 



V 



Cos(D+hv) = coshv ^^ -7- (20) 


Từ công thức (20), ta tìm được D, nghĩa là xác định được vòng 
đẳng cao. Nếu tại thời điểm quan sát với tọa độ dự đoán ta 

tính được.độ cao hc và phương vị Ac của vệ tinh trên cơ sở tọa độ cực 
nhìn thây (hình chiếu của vệ tinh ưên bề mặt trái đât) thì ta xác định 
được thông số của đường vị ưí độ cao vệ tinh : 

A/ỉ = và Ac 

s 


Cách ứng đụng đường cao vị trí vệ tinh giống như các thông số 
của đường cao vị trí khi quan sát mặt ười hoặc cac VI sao trong thien 
văn hàng hải. Nhưng có điêm khác nhau cơ ban đoi VƠI vc tinh hang 
hải, gradiant của đường cao vị ưí không bằng 1 như đối với thịên văn 
hàng hải. 

Từ hình 9 ta rút ra: 

+ Khoảng cách đỉnh: Zv = D+p 


+ Thay giá ưị của p = Arcsin 


R 


R + h 


cosh. 


vào và lấy đơn vị 


Zvlà radiant, ta sẽ có: 


25 



„ Z) __. sin Z^, 

Zv= —+ arcsin-—77 
R \ + K 


( 21 ) 


Sau khi vi phân khoảng cách đỉnh Zv theo khoảng cách cầu ta 



Từ biểu thức (14) ta thấy môđun gradiant thay đổi tùy theo 
giá trị độ cao của vệ tinh trong giới hạn từ 1 (vệ tinh nằm trên đường 

chân ười) đến 1+— = 1 + (vệ tinh nằm trên thiên đĩnh). 

K H 

Khi vệ tinh bay trên qũi đạo rât cao thì 1 + —= 1 giông như 

điều kiện đo độ cao thiên thể nghĩa là g=l. Hướng của gradiant 
hướng từ tâm nhìn thấy theo bán kính vòng tròn đẳng cao. 

Khi H =1000 Km thì gmax = 7.37. Như vậy, đối với vệ tinh 
bay thấp thì gradiant thay đổi từ 1 đến 7.37. Khảo sát công thức (24) 
ta thây rằng trong phương pháp đo độ cao vệ tinh để xác định vị trí 
tàu biển thì độ cao vệ tinh đạt giá ưị lớn nhất trên đường chân trời từ 
đường vị ưí có sai sô^ nhỏ nhât. Điều đó khẳng định nên .đo độ cao ở 
đường chính ngang. 

Như chúng ta đã biết, muốn xác định vị trí tàu cần xác định 2 
đường vị trí. Đường vị trí thứ hai nhận sau đường vị trí thứ nhất một 
vài phút đối với cùng một vệ tinh, bởi vì trong khoảng thời gian này 
do vệ tinh chuyển địch nhanh nên độ cao h và phương vị Av của vệ 
tinh thay đổi rất lớn (ở đây giả định vị ưí người quan sát cố định hoặc 
thay đổi không đáng kể). Trong thời gian bay qua của vệ tinh (từ 10 
đến 17 phút), người quan sát có thể nhận được một số đường vị trí. 


26 



Để nhận được vỊ trí chính xác, người ta áp dụng phương pháp bình 
phương nhỏ nhât. 

Nếu chỉ có hai lần đo đạc, tọa độ vị trí tàu được tính theo công 
thức: ^ 

= ộ? + Aộ?; Ắq = Ầ + ÁÃ 

Trong đó 

+ A/?2.cos^^2 

sin(^„ -A,,) ^25) 

A/Z2.COSyẩ^j -A/?i.COS^^2 

sin(A^2^^ci) 

Do độ cao vệ tinh thay đổi nhanh nên không thể sử dụng máy 
đo góc thông thường (Sextant) để đo độ cao từ 15^ đến 40® góc, 
phương vị của nó cũng thay đôi nhanh. Một điêu quan ưọng nưa la 
không thể quan sát vệ tinh bằng mắt thường hoặc quan sát rời rạc . 
Sextant vô tuyến (radio sextant) sẽ tiến hành đo độ cao vệ tinh. Do 
qúa trình quan sát diễn ra râ^t nhanh nên công việc chỉnh lý kêt quả 
phải tiến hành trên máy điện tử. 

1.3.2. Phương pháp đo khoảng cách nghiêng của vệ tinh 

Đối với phương pháp này, tham số hàng hải là khoảng cách 
nghiêng đến vệ tinh ở những thời điểm khác nhau và cũng giả định là 
Vị trí người quan sát cố định hoặc thay đổi không đáng kể giữa những 

lần đo đạc. 

Mặt đẳng trị có dạng hình cầu mà tâm trùng với vị trí vệ tinh 
và bán kinh .chính bằng khoảng cách p đo được. Do độ dịch chuyển 
của mặt đẳng trị cũng bằng gia số của khoảng cách đo, nên mođun 
gradiant có giá trị bằng 1. Hướng của gradiant trùng với bán kính câu 
nồl từ vệ tinh đến tàu. Trên hình 9b, ta thấy mặt đẳng trị khoảng cách 
cầu giao với bề mặt trái đất theo một một vết vòng ttòn cầu, gọi là 
đường đẳng trị khoảng dách có bán kính bằng khoảng cách cầu D 
của cực nhìn thấy vệ tinh. 

Bán kính cầu D của đường đăng trị khoang cach được xac định 
bằng công thức: 



27 



p- = + (R + H)^ - 2R(R + H)cosD 


CosD= 1 - ^ ^ 

2(R^ + RH) 

V 



( 26 ) 


Gradiant của đường đẳng trị này có giá trị bằng: 

gi = gp.coshv= coshv= sinZv (27) 

ở đây: 

gp: là gradiant của khoảng cách đo (gp =1) 

hv: là độ cao góc nhìn thấy của vệ tinh trên đường chân trời 

Zv: Đỉnh cự nhìn thây 

Còn hướng gradiant là: G = A ±180°, ưong đó A là phương 
vị nguyên vòng của vệ tinh . 

Phân tích công thức (27) ta thấy rõ ràng phương pháp khoảng 
cách có nhược điểm: khi người quan sát ở gần cực nhìn thâ'y sẽ không 
thể xác định vị trí tàu. Độ chính xác định vị cao khi quan sát vệ tinh 
ở độ cao nhỏ. 

Để đơn giản trong tính toán, chúng ta có thể thay thế đường 
đẳng trị khoảng cách này bằng vị trí đoạn tiếp tuyến với đường đẳng 


28 


trị tại gần vi trí dự đoán. Các thành phân của đoạn vị trínđược tính 
toán theo tọa độ cực nhìn thấy (xác định theo Ao và Do). 

Đường vị trí thứ hai nhận sau một vài phút so với đường vị trí 
thứ nhâ't bởi vì vị trí của vệ tinh thay đổi nhanh. 

Nếu vị trí đưỢc xác định bằng hai khoảng cách cầu thì độ 
chính xác được xác định theo hai công thức: 

sec^ /lị + sec' /Ỉ2 ( 28 ) 

sin ớ 

ở đây mplà sai số đo khoảng cách nghiêng. 

Trong khoảng thời gian nhìn thây vệ tinh, ta đo được vài tham 
số khoảng cách đên vệ tinh và băng phương pháp bình phương be 
nhất, tiến hành xử lý kết quả đo đạc, chúng ta sẽ nhận được vị trí tàu 
có xác suất lớn nhât. 

133. Phương pháp đo vận tôc hướng tâm. 

Đây là phương pháp xác định vị trí tàu. Bản chât của phương 
pháp là đo vận tôc tiếp cận của vệ tinh với người quan sát. Vê 
phương diện toán học thì vận tốc tiếp cận là đạo hàm khoảng cách 
theo thời gian. Trong phương pháp này, người ta không đo trực tiêp 
vận tôc tiêp cận mà gián tiêp đo độ lệch tân sô Doppler — Gọi tăt la 
phương pháp Doppler. Việc đo gián tiêp này không làm ảnh hương 
đến bản châ"t hình học của phương pháp. Đối với phương pháp 
Doppler có hai hướng khảo sát: 

+ Đo vận tốc hướng tâm . 

+ Xác định hiệu khoảng cách. 

Để tìm hiểu về hai phương pháp này, ưước hết ta khái quát lại 
về hiệu ứng Doppler. 

Bản chất của hiệu ứng Doppler hiện tượng tần số của sóng 
mà người quan sát thu được hị thay đổi so với tần sô' sóng phát đi từ 
nguồn phát khi có sự di chuyển tương đối giữa người quan sát so với 
nguồn phát sóng. 

Nếu vận tô'c lan truyền của sóng ở môi trường là c, vận tôc 
chuyển động của vệ tinh trên qũi đạo Vv, khi có sự dịch chuyên 


29 



tương đôì của máy phát (vệ tinh) và máy thu (người quan sát), thì tần 
sô" thu nhận/, sẽ lchác tần sô" dao động/o mà vệ tinh phát ra. Hiệu tần 
sô" này sẽ tỉ lệ với vận tô"c chuyển dịch tương đô"i. Nếu trong mặt 
phẳng diễn ra chuyển động giữa máy phát và người quan sát thì 
người quan sát thu nhận tần sô"là: 

fi = (o (29) 

C+F„ 

Trong đó Vqs là vận tô"c của người quan sát và Vvt là vận tô"c 
của vệ tinh (ở đây là máy phát). Lây dâu dương khi người quan sát 
và nguồn chuyển động lại gần nhau. Lâ"y dâ"u âm khi người quan sát 
và nguồn chuyển động ra xa nhau. 

Trường hợp chúng ta đang nghiên cứu người quan sát ở trên 
tàu biển, di chuyển với vận tô"c 15“20Knot thì vận tô"c này xem như 
không đáng kể so với vận tốc đang lan truyền sóng (Vqs « C) nên ta 
có thể bỏ qua. Mặt khác, trong không gian vệ tinh bay trên qũi đạo 
. nghiêng một góc a (hình 10) so với hướng từ vệ tinh đến người quan 
sát. Khi đó độ lệch tần sô" Doppler được xác định bằng công thức : 

T7 X v.cosa _ v.cosa 

Fđ = ft - ío = fo = 7 

c Ảq 

Trong đó : V (hay Vv) là tô"c độ chuyển động của vệ tinh trên 
qũi đạo; Xq là chiều dài bước sóng ứng với tần sô" fo. 

Trong thời gian chuyển động của vệ tinh, độ lệch của tần sô" 
Doppler thay đổi liên tục từ Pdmax = V / Ầo (khi a = 0) đến Fđmin = 0 
(khi a = 90^). Đặc tính thay đổi độ lệch tần sô" Doppler phụ thuộc vào 
thời gian (xem hình 10). Tại thời điểm chính ngang (to), độ chuyển 
dịch tần sô" Doppler Fđ chuyển tiếp qua điểm 0. Tại thời điểm này, vệ 
tinh cách người quan sát một khoảng cách ngắn nhâ"t (pnn)* 

Trong giới hạn của dải sóng (tần sô" từ 3 - 300Mhz) đưỢc quy 
định đô"i với vệ tinh hàng hải, độ dịch chuyển tần sô" Doppler thay đổi 
trong giới hạn từ 2,63 -H 263,33 Khz, tương ứng với vận tô"c vũ trụ vệ 
tinh w 8 km/s. 

Độ chuyển dịch tần số Doppler là hiệu các tần sô" của dao 
động thành phần hay tần sô" biến đổi của biên độ dao động tổng hợp. 


30 




Để đơn giản việc xác định độ dịch chuyển tần số Doppler, 
người ta dùng phương pháp so sánh giữa tần số của tín hiệu thu được 
với tần số chuẩn của bộ dao động chuan. Tân sô cua bọ dao đọng 
chuẩn chính bằng tần số phát tín hiệu trên vệ tinh, 

Fd = ít - fo = ís (31) 

Trong đó : fs là tần phách hay độ dịch tần. 

Ta đưa Vp = V cos a là đại lượng vận tốc tiếp cận của vệ tinh 
với người quan sát (còn gọi là vận tôc hướng tâm) vào công thức (30) 
sẽ nhận được : 



Trong đó : p’ là đạo hàm bậc nhất của khoảng cách giữa vệ 
tinh và người quan sát theo thời gian. 

Nếu tần số fo chuyển tììf vệ tinh lệch với tần số của bộ giao 
động chuẩn trong máy thu dưới tàu một giá trị ô không đổi, thì công 
thức (32) có thể viết dưới dạng : 

F,= f=f + ^ (32’) 

Ảq 

Nhưng đại lượng ô không biết trước mà chỉ có thể xác định nó 
ở thời điểm chính ngang (khi a = 90® hay 270®). 


31 



fô=Ô 

Từ công thức (30) và (32), ta nhận xét: 

+ Nếu Fd = const thì a = const và Vp = const 

+ Khi góc a = const, trong không gian tương ứng với bề mặt 
hình chóp nón (hình 11). Liên tiêp nhiều lần đo, ta sẽ đưỢc hàng loạt 
bề mặt hình chóp nón có đỉnh nằm trên qũi đạo của vệ tinh. Như thê 
bề mặt chóp nón vị trí nhận được sẽ dịch chuyển trong không gian 
cùng với vệ tinh. Nếu a càng nhỏ thì độ dịch chuyển tần sô" Doppler 
càng lớn. Trường hợp bề mặt chóp nón được biểu diễn là đường 
thẳng (khi a = 0 và Fd = max) và mặt phẳng (khi a = 90° và Fd = 0). 



Trong phạm vi chúng ta đang nghiên cứu cho tàu biển, đôì 
tưỢng đang di chuyển trên bề mặt trái đâ"t, đường đẳng trị tương ứng 
chính là giao tuyến của bề mặt chóp nón với bề mặt trái đất. Đường 
cong giao tuyến này chính là đường đẳng trị Doppler (xem hình 11). 
Rõ ràng đường đẳng trị Doppler là đường đẳng trị ưên bề mặt trái 
đất có độ lệch tần số Doppler không đổi và vận tốc hướng tâm tiếp 
cận với người quan sát (Vp = const). 

Qua khảo sát ta thấy hình dáng của đường đẳng trị Doppler 
gần giống đường Hyperbole cầu, 


32 



Để xác định vị trí tàu ít nhất phải có hai đường đẳng trị 
Doppler. Đường đẳng trị thứ hai có thể nhận đưỢc bằng cách đo đạc 
tương tự đến vệ tinh thứ hai, hoặc cùng vệ tinh đó trong một vài phút. 
Hai đường đẳng trị này giao nhau tại hai điểm. 

Bằng tính toán, ta có thể giải quyết tính lưỡng trị này. Ta biết, 
gradiant của đường đẳng ưị Doppler là: 

Aư 

An 

ở đây : AU là sai số của tham số hàng hải 

An là độ chuyển dịch tương ứng của bề mặt vị trí. 



Trên hình 12, ta thấy AU = AVp là sai số” tham sô' vận tốc 
hướng tâm; còn An = p.Acx là sự dịch chuyên bê mặt VỊ tri. 

Phân biểu thức Vp= - Vcosa theo các biến a và Vp, ta có : 

dVp= -V.sin a.da (33) 

Như vậy môđun gradiant của bề mặt chóp nón đẳng trị sẽ 

bằng: 

V 

ịgdị = —sinor 


33 


Còn hướng của gradiant theo pháp tuyến của mặt đẳng trị 
chóp nón về phía trục của chóp nón, nghĩa là về phía tăng của tLm 
sô" hàng hải V. 

Để xác định gradiant của đường đẳng trị Doppler, ta tìm hình 
chiêu của gradiant mặt hình chóp nón trên mặt phẳng chân trời: 



Trên hình 13, ta có: gn = gd.cos p và cos p = 

MW 

Xét tam giác vuông SMW ta có: MW = p,tga 
Và trong tam giác vuông WW’M, ta có: MW’=^(W)^ 

Mặt khác H = psÌD asinh^^^ 

Trong đo: hmax độ cao cực đại của vệ tinh trong khoảng thời 
gian vệ tinh băng qua khu vực quan sát. 

Cuô"i cùng ta rút ra : 

cos^ = 7rw3iZ^ (34) 

Do đó gu =-^sinayl-cos^a.sin^/ỉ„„ u (34’) 

Neu thừa nhận trái đất là hình cầu thì gradiant của đường đẳng 
trị Doppler sẽ có dạng: 


34 



gu=^sina^l - cos^ a\ 


. R > 


“ cos^ h„ 


(34”) 


Khảo sát công thức (34’) và (34”), ta thây gradiant của đường 
đẳng trị Doppler càng lớn khi a và hmax càng lớn và p càng nhỏ. 
Giá trị này lớn nhâ't ở thời điểm chính ngang. Như vậy đường đẳng ưị 
có độ chính xác cao nhất khi p = H và lúc này ữ = = 90o. Nếu 

ơ = 0 (180’’) thì gu = 0 và A« = 00 nghĩa là không có khả năng xác 
định vị trí tài khi người quan sát ở ưên đường chuyển động của vệ 
tinh hay ở lân cận trên đường này. 


Nếu tàu nằm trên đường ở mặt phẳng qũi đạo vệ tinh thì: 


hn,.,,=:90 và 


R + H 


R 


cosa = cosh 


Cũng theo biểu thức (34’), ta xác định được môđun gradiant 
như sau: 


gu= ^sinơ.sinh (35) 

p 

Trong đó h là độ cao vệ tinh ở thời điểm quan sát. Nếu h = 0 
thì gu = o; tức là không tìm thấy vị trí khi vệ tinh nằm trên đường 
chân trời hay độ cao của vệ tinh không lớn. 

Phân tích công thức (34’) và (34”), ta thây rằng gradiant của 

" , . , ' „ V V t ^ X iT í' 

đường đẳng trị Doppler càng lớn khi Pdmax càng lớn. Muôn gia 

tăng độ dịch chuyển Doppler, thì vận tôc di chuyển vệ tinh phải lớn 
và tần số* phát tín hiệu phải cao. Cho nên việc sử dụng các vệ tinh 
bay nhanh ưên qũi đạo thấp là hợp lý và có độ chính xác vị trí tàu 
cao hơn so với vệ tinh bay trên qũi đạo cao. 

1.3.4. Phương pháp hiệu khoảng cách 

Cơ sở của việc đo hiệu khoảng cách giữa máy thu (dưới tàu) 
với hai vị trí của cùng một vệ tinh, ở những thời điểm liên tiêp trên 
qũi đạo bay là nguyên lý để thiết lập nên phương pháp này. Phương 
pháp này được ứng dụng trong hệ thông định vị vệ tinh Transit. 


35 



Hình 14 thể hiện bản chât của phương pháp: theo chuyển động 
của mình trên qũi đạo, vệ tinh lần lượt đi qua các điểm So, Si, S 2 , 

Sj. Khoảng cách giữa chúng gọi là khoảng cách trục. Chiều dài 
khoảng cách trục ký hiệu là đ đưỢc xác định theo công thức 

d (36) 

T 

Trong đó t là khoảng thời gian giữa hai thời điểm quan sát vệ 
tinh liến tiếp trên qũi đạo của nó. 



Giả sử nếu xác định được hiệu khoảng cách Apo="po - Pi từ 

máy thu (dưới tàu) tới hai vị trí liên tiếp của vệ tinh, lúc đó người 
quan sát sẽ nằm trên mặt đẳng trị hyperboloic quay, có các tiêu điểm 
chính là đầu mút khoảng cách trục, nghĩa là trùng với vị trí vệ tinh 
trên qũi đạo tại thời điểm quan sát đầu và cuối. Mặt Hyperboloic là 
mặt bậc hai. Mặt này cắt bề mặt trái đất (mặt ellipsoic) theo vết có 
dáng hình cong phức tạp, chính là đường đẳng trị của vị trí tàu. Tại 
hai vị trí So vằ Si ta thiết lập nên một đường đẳng trị khi khoảng cách 
trục chuyển về vị trí mới (S1S2 rồi S2S3.). Nghĩa là ta đo được hiệu 
khoảng cách Ạpj = “ P 2 và ta cũng sẽ tìm được đường đẳng trị thứ 

hai, thứ ba... Vị trí củá tàu sẽ là giao điểm của hai hay nhiều đường 
đẳng trị này. 


36 








Hiệu khoảng cách ầpị có thể xác định bằng phương pháp 
Doppler nghĩa là bằng cách tính toán số lượng xung tạo phách của 
tần sô' Doppler. 

Vệ tinh bav trên qũi đạo từ Si đến Si+I hết khoảng thời gian 
nào đó t = ti+i - 1 ]. Bằng thủ pháp toán học, tích phân độ chuyển dịch 
tần số Doppler theo thời gian từ ti đến ti +1 ta sẽ thu nhận được số 
lượng xung tạo phách: 

Nsi = /'*' F,(t).dt = p(t).dt (37) 

Tích phân, vận tốc hướng tâm theo thời gian chính là sự thay 
đổi khoảng cách từ tàu đến vệ tinh trong khoảng thời gian từ ti đên 
ti+i nghĩa là: 

APi = p(t).dt 

=> Nsi = i Api 

Á 

Từ đó => Api = Nôi '^0 

Theo công thức (38) ta thây mỗi số lượng xung tạo phách N 
của tần số Doppler sẽ tương ứng với giá ưị xác định của hiệu khoảng 
cách từ máy thu (dưới tàu) đến hai vị trí liên tiếp của vệ tinh trên qũi 
đạo ứng với thời điểm đầu ti và thời điểm cuô'i tị+i- . . Ta gọi khoảng 
thời gian t = ti +1 - tj là khoảng cách thời gian tích phân. Phương pháp 
Doppler để xác định vị trí tàu như trên đã trình bày có tên gọi là 
phương pháp tích phân. 

Trong hệ thống hàng hải vệ tinh đang được ứng dụng, khoảng 
tích phân có thể lấy theo các giá trị khác nhau 24 giây, 30 giây, 1 
phút và 2 phút nghĩa là các thời điểm này cách nhau 24 giây, 30 giây, 
1 phút và 2 phút. 

Như ta biết hai đường đẳng trị sẽ cắt nhau tại hai điểm. Bài 
toán xác định vị trí tàu có thể loại trừ bằng tính toán trên cơ sở dựa 
vào vị trí dự đoán. 


37 



Trên cơ sở xử lý kết quả đo đạc trên máy tính điện tử và 
phương pháp bình phương bé nhât, người quan sát sẽ nhận được toạ 
độ quan sát bằng vệ tinh: 

Ọo = 

Theo phương pháp đơn giản cỏa việc làm gần đúng giá trị cho 
phép do xử lý và tính toán, thường yêu câu sô lân lặp tôi đa là 3 - 4 
lần. 

Rõ ràng về phương diện hình học, hệ thống hàng hải vệ tinh 
trên cơ sở hiệu ứng Doppler dùng để xác định vị trí tàu biển cũng 
giống như các hệ thống vô tuyến hàng hải hyperbole khác . . . Tuy 
nhiên điểm khác cơ bản ở đây là các đường đẳng trị trong hệ thống 
hàng hải vệ tinh trên cơ sở hiệu ứng Doppler sẽ ứng vớí hệ thống 
hyperbole có khoảng cách trục dịch chuyển. Trong khi đó hệ thống 
hàng hải vô tuyến hyperbole mặt đất là hệ ứiống có khoảng cách 
trục không thay đổi. 

Để đánh giá độ chính xác của phương pháp hiệu khoảng 
cách, người ta đưa ra môdun gradiant của hiệu khoảng cách được xác 
định theo công-thức: 

|g| = — sin a (39) 

p 

Trong đó p là khoảng cách từ máy thu đến điểm giữa của 
đường trục. 

Khảo sát công thức (39), ta thấy rằng: khi sai số đo tham số 
hiệu khoảng cách không đổi thì sai số xác định mặt đẳng trị ứng với 
góc mở chóp nón nhất định sẽ táng hoặc giảm theo sự tiến gần hay đi 
xa ra của vị trí máy thu so với đường trục. Còn nếu khoảng cách p 
không đổi mà người quan sát chuyển dịch tới gần mặt phẳng pháp 
tuyến với đường trục tại điểm giữa (nghĩa là a tiến gần đến 90 ) thì 
sai số mặt đẳng trị sẽ nhỏ nhất và là hằng sô. 

Tất nhiên điều kiện ưên không thể có được đối với đối tượng 
là tàu biển. Thực tế chĩ có trường hỢp thiên đĩnh của người quan sát 


38 



nằm ở giưa khoảng cách trục, lúc này hình chóp nón trở thành mặt 
phẳng (a = 90^). 

Nếu người quan sát nằm trên đường dịch chuyển của trục Si 
S 2 (a = 0) thì đại lượng gradiant lúc này sẽ bằng 0 nghĩa là sai sô" mặt 
đẳng trị tiến đến vô cùng. Trong điều kiện tàu biển thì điều đó không 
thể xảy ra bởi vì đô"i với vệ tinh có độ cao H = 1.075 Km thì giá trị 
tại nữa góc mở của chóp nón nhỏ nhâ"t phải bằng : 

R _ 6371 

Oímin = arccos _ arccos ——r = 312 

R+H 7476 

Do tàu biển chạy trên bề mặt trái đâ"t, nên ta cần tìm gradiant 
của hiệu khoảng cách trên bề mặt trái đât Muôn vậy ta chiếu 
gradiant của hình chóp nón tiệm cận hybecbol quay lên hình cầu trái 
đâ"t tại vị trí đặt máy thu. Tương tự công thức (34’) và (34”), môdun 
gradiant của đường đẳng trị hiệu khoảng cách trên mặt phẳng điểm 
xác định theo công thức : 

g = — sinớ:-Jl-cos^úr.sin* (40) 

p 

Còn trên bề mặt trái đâ"t, ta sẽ tính gradiant đó như sau : 


-~si] 

p 


ỈTT" 

r|"Ã+/í-Ỵi 

ịl-cos cr 

J_ 


- cos^ h„ 


(40’) 


Trong trường hỢp vệ tinh có độ cao H = 1.075 Km thì gradiant 
của đường đẳng trị hiệu khoảng cách ưên bề mặt trái đâ"t là : 

g= — sin aJl-cos^a. 1,37-cos^ (41) 

p 


Khi vệ tinh nằm ồ chính ngang người quan sát (trên tàu biển) 
nghĩa là a = 90^ thì: 



(42) 


Khi đỉnh của chóp nón trùng với thiên đỉnh của người quan sát 
thì mô đun gradiant sẽ đạt giá irị cực đại: 


39 



[gLa.= ị ( 43 ) 

Khi tàu nằm trong mặt phẳng qũi đạo vệ tinh (hmax=90^) thì 
môđun gradiant sẽ gần bằng: 

G =—sin ỚT. sinh (44) 

p 

Khi h = 0 thì g = 0, nghĩa là không thể xác định đường đẳng trị 
hyperbole lúc vệ tinh mọc lặn. 

Qua nghiên cứu đặc tính của hệ thông đẳng trị hyperbole 
người ta đã chứng minh rằng theo mặt phẳng chính ngang môđun 
gradiant của đường đẳng trị hiệu khoảng cách giảm theo quy luật 
tuyến tính từ giá trị cực đại giảm xuống theo sự tăng khoảng cách. 
Còn dọc theo vết chuyển động của vệ tinh thì môđun gradiant giảm 
theo quy luật parabole. Nơi có độ chính xác cao nhât trong việc xác 
định đường vị trí là điểm cách tâm chiếu sáng (cực nhìn thây) của vệ 
tinh bằng H/3 (chiều cao qOi đạo vệ tinh). Còn khoảng cách lớn hơn 
thì độ chính xác của đường vị trí có xu hướng giảm. 

1.3.5. Phương pháp các khoảng cách đồng thời: 

Phương pháp này đưỢc sử dụng trong hệ thô"ng GPS (xem chi 
tiết ở chương sau). 

Để đơn giản trước tiên ta giả sử rằng vị trí vệ tinh đã biết và 
vệ tinh cùng người quan sát được trang bị đồng hồ điện tử đông bộ 
với nhau. Người sử dụng thời điểm vệ tinh phát tín hiệu theo đồng hồ 
của mình và nhận được tín hiệu t giây sau đó. 

Như vậy thời gian truyền sóng là t và quãng đường đi được là 
D = c.t. Do đó vị trí người quan sát ở trên một mặt cầu có bán kính R 
= c.t, tâm là vị trí vệ tinh vào thời điểm phát tín hiệu. Giao của mặt 
này với mặt đất là một đường tròn có tâm cầu là giao của đường nối 
tâm trái đất với vệ tinh và bề mặt trái đất. Thực hiện đồng thời như 
thế với một vệ tinh thứ hai nó cho ta một đường tròn vị trí nữa (hình 
15). 


40 



Hai đường này sẽ giao nhau tại hai giao điểm, trong đó có vị 
trí người quan sát. Thường hai điểm này thường rất xa nhau nên dễ 
dàng xác định được vị trí người quan sat dựa vào yi trí dự đoán. 



Như vậy với hai vệ tinh là đủ để xác định kinh vĩ độ. Tuy 
nhiên thực tế lại có một giá trị chưa biết khác đó chính là sai sô^ giữa 
đồng hồ của người quan sát với đồng hồ vệ tinh. Do đó đòi hỏi phải 
sử dụng 3 phương trình khoảng cách tới vệ tinh. 

Ngoài ra đôì với ngành hàng không còn phải xét độ cao so với 
mặt đât (ở tàu độ cao so với mặt biển luôn xác định được) nên cần có 
ít nhât 4 vệ tinh. 

Nhằm đạt độ chính xác cao, vị trí hình học củầ vệ tinh phải ở 
ưạng thái sao cho các đường vị trí cắt nhau tạo góc càng gần 90^ 
càng tô"t. 


41 



Hinh 16: Vị trí được xác định bằng 4 vệ tinh 


42 






CHƯƠNG 2 

HỆ THỐNG VỆ TINH HÀNG HẢI HẢI QUÂN 

(nÃvY NAVIGATION SATELLITE SYSTEM -NNSS) 

2.1. PHÂN BỐ HỆ THỐNG: 

Hệ thống vệ tinh hàng hải hải quân (Navy Navigation Satellite 
System) còn gọi là hệ thông TRANSIT, đưỢc ứng dụng vào hàng hải 
thương mại từ năm 1967. Hệ thống bao gồm các khâu sai đây: 


a). Trạm theo dõi (Tracking Station): 

Gồm 03 trạm đặt tại Mỹ đó là: Prospect Habour - bang Maine; 
Rosemount - bang Minesota và Wahiawa - bang Hawaii. Các trạm 
này thu tín hiệu từ vệ tinh, xác định độ dịch tần số Doppler, đưa kết 
quả về trung tâm tính toán. 


b) . Trạm quan sát hải quân (Naval Observatory): 

Phát tín hiệu thời gian chính xác đến trung tâm tính toán. 

c) . Trung tâm tính toán (Computing center): 


Đặt ‘ tại Point Mugu, 
Caỉiíornia (Trung tâm Vũ trụ 
Hải quân Mỹ). Trung tâm này 
tiếp nhận thông tin từ các trạm 
theo dõi và tín hiệu thời gian 
chính xác từ trạm phát thời gian 
chuẩn để tính toán, dự đoán toạ 
độ, qũi đạo của vệ tinh trong 16 
giờ tới, sau đó chuyển thành 
mã hiệu cung cấp cho các ưạm 
phát, 

d). Trạm phát mặt đất 
(Injection station): 

Phát lên vệ tinh các thông 
sô" qũi đạo, thông sô" vị trí vệ 



HÌnh 17: Vệ tỉnh Transit trên qữi 
đạo 


43 



tinh, các sô" hiệu chỉnh thời gian. Các thông sô" này đưỢc phát mỗi 
ngày 2 lần cách nhau 12 giờ và có thể xác định vị trí của vệ tinh trên 
qũi đạo với độ chính xác 10 đến 15 m. 

e). Vệ tinh (Satellite): 

Gồm 6 vệ tinh bay trên qũi đạo cực có độ cao 1.075 km (5 vệ 
tinh Transit và 1 vệ tinh Nova), Tô"c độ của các vệ tinh là 7,3km/s và 
thực hiện chu kỳ quay khoảng 107 phút. Các mặt phẳng qũi đạo của 
vệ tinh lệch nhau một góc 30*^. Các vệ tinh thu nhận các thông sô về 
toạ độ, thời gian từ mặt đâ"t, lưu lại vào bộ nhớ để phát lại cho người 
sử dụng. Các vệ tinh quay trên qũi đạo có góc ngẩng nhỏ hơn 10^ và 
lớn hơn 75^ máy thu không thể nhận được tín hiệu. Hoạt động của vệ 
tinh đưỢc duy trì nhờ nguồn điện 30W do 04 bản năng lượng mặt trời 
lắp đặt trên cánh của vệ tinh. 



HÌnh 18: Phân bắ vệ tinh trên qữi đạo cực 


Các vệ tinh của hệ thống Transit có đặc điểm như sau: 


44 




4 


+ Qũi đạo hình ellipse với tâm sai e - — 7 ^ rât nhỏ nên 

gầy như là đường tròn; 

+ Độ cao qũi đạo vệ tinh là 1.075km. ở độ cao thâp hơn ma 
sát của vệ tinh với không khí lớn, còn ở độ cao lớn hơn thì 
độ dịch tần số Doppler sẽ nhỏ, độ chính xác của phương 
pháp không cao. 

+ Tôc độ của các vệ tinh là 7,3 km/s (tương đương 
2.600km/h), với chu kỳ là 107 phút (tương đương 13,5 
vòng/ngày), do vậy tín hiệu từ các vệ tinh có thể nhận đưỢc 
trong khoảng 10 15 phút cho một vòng quay. 

+ Thời gian máy thu dưới mặt đâ"t quan sát đưỢc vệ tinh đi 
qua phụ thuộc vào vĩ độ. Khoảng thời gian giữa hai lần 
xuâ't hiện vệ tinh là lớn nhất ở xích đạo và ngắn nhất ở địa 
cực. 

f). Máy thu vệ tinh (Reciver): 

Thu nhận tín hiệu từ vệ tinh gồm: thông tin về qũi đạo vệ tinh, 
vị trí dự báo của vệ tinh, thông tin về thời gian và đo đạt độ dịch 
chuyển tầh sô^ Doppler... theo chu kỳ 2 phút. Khi người sử dụng nhập 
vào máy các thông sô: vị trí dự đoán, chiều cao anten, tôc độ tàu, 
hướng đi của tàu ... máy sẽ tính toán để cho ra các thông sô" hàng hải 
về vị trí tàu. 

2.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 

2.2.1. Nguyên lý hoạt động chung: 

Vị trí của các vệ tinh trên qũi đạo ứng với mỗi thời điểm được 
xác định khi biết đưỢc qũi đạo của nó. Qũi đạo của vệ tinh được xác 
định mỗi khi vệ tinh đi qua các trạm theo dõi mặt đâ"t, lúc đó tín hiệu 
từ vệ tinh phát ra sẽ đưỢc trạm theo dõi mặt đâ"t thu nhận, chuyển về 
trung tâm điều khiển để tính toán xác định qũi đạo mới của vệ tinh. 
Thông tin về qũi đạo và số hiệu chỉnh thời gian thực đưỢc trạm mặt 
đâ"t phát trả lại vệ tinh. Từ các thông tin này, vệ tinh sẽ xác định 
được qũi đạo và tính được vị trí của mình vào các thời điểm tiêp theo. 


45 



Trong quá trình chuyển động trên qũi đạo cực vệ tinh liên lục 
phát xuông mặt âắt các bản tin dữ liệu chứa các thông tin về hàng 
hải. Các trạm mặt đất khi nhận được các bản tin từ vệ tinh sẽ xác 
định độ dịch chuyển tần sô" Doppler giữa sóng do vệ tinh phát ra và 
sóng do máy thu nhận được để tính toáiỊ^ sô" xung tạo phách (slant 
range change) hay chính là hiệu khoảng cách từ vệ tinh đến trạm 
phát vào hai thời điểm khác nhau. Như vậy, sau hai lần thu nhận tín 
hiệu và tính toán, máy thu sẽ xác định đưỢc một đường vị trí của 
mình (chính là giao của mặt hyperboloic có tiêu cự chính là vị trí của 
vệ tinh tại các thời điểm tính toán và mặt ellipsoic của quả đâ"t). Qua 
2 lần xác định như vậy (ứng với 3 vị trí xác định của vệ tinh), máy 
thu sẽ xác định được hai đường vị trí. Giao của hai đường vị trí này 
chính là vị trí của máy thu (tàu). Thông qua các thông sô" về hướng 
tàu và tô"c độ nhập vào từ máy thu, máy thu sẽ tiến hành loại trừ đa 
trị để xác định vị trí duy nhâ"t đồng thời tính toán vị trí cho các thời 
điểm tiếp theo. 



HÌnh 19: Sơ đồ phân bố hệ thống NNSS 









2.2.2. Hoạt động của vệ tỉnh: 

Mỗi khi một vệ tinh đi qua tầm liên lạc của một trạm theo dõi 
(tracking station), tín hiệu từ vệ tinh vượt qua tầng ion, tầng đôì lưu 
rồi đến trạm theo dõi, sau đó truyền về phòng tính toán. Các dữ liệu 
qũi đạo vệ tinh được so sánh với các dữ liệu trước đó để dự đoán 
trước qũi đạo của vệ tinh với độ chính xác là 20m. Dữ liệu mới về 
qũi đạo vệ tinh được phát trở lại vệ tinh cùng với tín hiệu hiệu chỉnh 
thời gian từ trạm quan sát Hải quân Mỹ (Observation station), Các vệ 
tinh sẽ lưu trữ dữ liệu mới về qũi đạo này cho đến lần đi qua trạm 
theo dõi tiếp theo. 

Các vệ tinh phát đi cặp sóng mang có tần số^ là 399,968 Mhz 
(400 Mhz-32 Khz) và 149,988 Mhz (150 Mhz - 12 Khz). Tín hiệu 
đưỢc chuyển tải vào sóng mang theo phương pháp điều pha dưới 
dạng hình Sin và Cosin với bước sóng xác định là 19,7ms (tương ứng 
với 01 số nhị phân). 

Năng lượng truyền đi đưỢc phân bổ như sau: 

+ Sóng mang: 56,25%; 

+ Dữ liệu 37,50%; 

+ Thời gian 6,25%. 

Việc sử dụng phương pháp điều pha có tác dụng tránh đưỢc 
các nhiễu và tăng độ chính xác. Tần sô^ sóng mang đưỢc lấy thâp 
hơn tần sô" cơ bản một con số xác định sao cho độ dịch tần sô" Doppler 
thu đưỢc luôn luôn cùng dấu với tần số sóng mang cơ bản của máy 
thu. Sự chọn lựa như vậy làm đơn giản hoá bộ so sánh trong máy thu. 
Sóng mang cơ bản có tần sô" 5Mhz được tạo ra trực tiếp từ bộ tạo giao 
động chủ có tính ổn định cao sau đó đưỢc chia xuông cho thiết bị tạo 
dao động đếm giờ của bộ nhớ, đồng thời tạo ra hai tần sô" sóng mang 
của máy phát. Bâ"t kỳ sự sai lệch nào trong tần sổ" sóng mang được 
tạo ra sẽ gây ra một độ dịch tần .sô" sóng mang phát đi tạo ra sai sô" 
trong kết quả cuô"i cùng. 

2.2.3. Bản tin dữ liệu: 

Dữ liệu vệ tinh phát đi bao gồm cả thông tin về thời gian chính 
xác. Dữ liệu vệ tinh phát đi dưới dạng các bản tin. Mỗi bản tin dữ 


47 



liệu kéo dài 2 phút và nôì tiếp nhau. Dữ liệu phát đi bao gồm 6103 
bit nhị phân, khi được giải mã, cứ 39 bít sẽ cho ra 156 từ và từ cuôì 
cù ng chỉ có 19 bit. 25 bit cuô3 cùng c ủa bản tin tạo nên một mã đồng 
bộ I 01111111111111111111111110 I cho biết bản tin tiếp theo được 
bắt đầu. 


^ ^ 

ỊS p ỹa p p ^ 

H K H H H ^ 



HỈnh 20: Định dạng bản tin phát trong khoảng thời gian 2 
phút (chứa 6103 bỉt) 

Mỗi bản tin gồm 26 dòng, mỗi dòng sáu từ, ưong đó chỉ có từ 
thứ 6 mang thông tin hàng hải, từ thứ 1 đến từ thứ 5 đưỢc mã hoá 
quân sự, không sử dụng cho hàng hải: 

+ Từ thứ 6 của dòng 1 đến dòng 8 chứa thông tin về độ lệch qũi đạo 
vệ tinh tại thời điểm chính xác. • 

+ Từ thứ 6 từ dòng thứ 9 đến dòng 20 chứa dữ liệu vệ tinh liên quan 
đến các thông sô^ xác định qũi đạo. 


48 





+ Dòng thứ 20 đến dòng thứ 25 thông báo vệ tinh đang nhận dữ liệu 
do vậy không có thông tin. 

2.2.4. Xác định vị trí: 

Độ chính xác của vị^ưí xác định cuối cùng phụ thuộc vào các 
yếu tồ" sau: 

a) . Sự sai lệch tần sô" gây ra bởi hiệu ứng Doppler (Af); 

b) . Việc đo sô" lượng xung tạo phách (slant range change); 

c) . Tô"c độ tàu; 

d) . Hướng tàu; 

e) . Vị trí suy tính ghi trong bộ nhớ; 

f) . Các thông sô" cài đặt và độ dạt; 

g) . Thời gian (giờ GMT). 

Trong đó hướng và tô"c độ tàu được nhập trực tiếp vào máy thu 
vệ tinh hay nhập vào từ la bàn điện hay tốc độ kế. Các giá trị cài đặt 
và độ dạt đưỢc nhập vào máy thu bằng tay hay do máy thu tự tính 
toán. Thời gian (GMT) đưỢc giải mã trực tiếp từ bản tin dữ liệu. 

Sóng mang nhận được từ máy thu có tần sô" sai khác so với tần 
sô" cơ bản 399,968Mhz, phụ thuộc vào tốc độ tương đô'i của vệ tinh so 
với tàu và góc ngẩng của anten máy thu nhìn vệ tinh. 

Một vệ tinh có thể duy trì liên lạc với anten máy thu trong 
khoảng thời gian tiếp cận ứng với góc ngẩng cho phép cao nhât. Dĩ 
nhiên, góc ngẩng của vệ tinh càng lổn thì thời gian anten thu đưỢc tín 
hiệu vệ tinh càng dài. Vào thời điểm bắt đầu và kết thúc phát bản tin 
dữ liệu kéo dài 2 phút, máy thu sẽ đo được sô' sung tạo phách Nôi 
thông qua độ dịch chuyển tần sô" Doppler. 

a). Tính toán sô" xung tạo phách (Slant range change): 

Hình 21 mô tả hai khoảng thời gian xác định của một vệ tinh 
tương ứng với ba lần xác định sô" xung tạo phách. Trong trường hợp 
này, giả định rằng tàu đứng yên. Tâ"t cả việc tính toán được thực hiện 
nhờ vào bộ vi xử lý với chương trình tính toán lưu trữ trong bộ nhớ 
ROM. Tuy nhiên việc tính toán thực tế đưỢc tiến hành như sau: 


49 



Tần sô" thu được ft sẽ sai lệch với tần sô" phát fp một khoản 
chính bằng độ lệch tần Doppler khoảng ±8khz. Khi đó sô" xung tạo 
phách dược xác định theo công thức: 



HỈnh 21 


J t2 + ỉ^2 ^ ^ 

,lvc (45) 

Hay: 

N. = (f„ - fp)(t2-t,) + f„(R2 -R.)/C (46) 

ở đây: fo : Tần sô" cơ bản đo bộ dao động nội tạo ra 

fp : Tần sô" phát = fo - 32 Khz 

ỈJC : Bước sóng cơ bản, khoảng 0,75m ứng với 

tầnsố 400Mhz- 32Khz. 
t 2 - ti ; khoảng thời gian xác định dài 23 giây 

Khi đố sô" xung tạo phách chính là hiệu khoảng cách giữa tàu 
và vệ tinh vào hai thời điểm xác định. 


50 



b). Xác định vị trí máy thu: 



Vị trí của các vệ tinh trên qũi đạo cực được xác định theo qũi 
đạo của vệ tinh. Hơn nữa các vệ tinh trên qũi đạo là một máy phát đi 
động, do vậy vị trí của nó vào từng thời điểm cụ thể cũng xác định 
đưỢc thông qua độ lệch tần số Doppler nhờ các trạm theo dõi dưới 
mặt đâ"t. Nếu vị trí của vệ tinh đưỢc xem như tiêu cự của mặt 
hyperboloic thì hai vị trí của vệ tinh tại hai thời điểm xác định cho ta 
hai tiêu cự của hai mặt hyperboloic, do vậy giao của hai mặt 
hyperboloic với bề mặt ellipsoic của ưái đât (xác định theo độ cao 
của anten) cho ta hai đường đẳng trị vị trí của máy thu 
và giao của hai đường đẳng trị này cho ta vị trí của máy thu. Có 
nhiều vị trí giao nhau đưỢc xác định, tuy nhiên do các vị trí này cách 
nhau tương đối xa (khoảng 3° kinh hay vĩ độ), nên căn cứ vào vị trí 
dự đoán máy thu sẽ loại trừ vị trí giả và xác định vị trí thực của máy 
thu. 


51 





2.3. SAI SỐ CỦA HỆ THỐNG: 

Hệ thống NNSS rõ ràng là một hệ thố^ng định vị có độ chính xác 
cao nhât phục vụ cho công tác hành hải. Tuy nhiên, giông như tât cả 
các hệ thông định vị khác, hệ thô^ng NNSS không^thể loại bỏ tâ^t cả 
các sai sô". Các sai sô" của hệ thông đã gây nên sai sô" trong vị trí xác 
định cuô"i cùng ở máy thu. Tổng các sai số gây nên sự sai lệch không 
quá 50m. 


s 

T 

T 

Mô tả sai sô" 

Loại sai sô" 

Độ lớn 
(m) 

1 

Tính toán không chính xác lực tác động 
trên qũi đạo (tác động của không khí, 
áp suâ"t bên trong) 

Cô" định 

15-25 

2 

Lỗi dự đoán trong việc tính toán qũi 
đạo vệ tinh 

Cô" định 

10-20 

3 

Sai sô" do nhập độ cao anten máy thu 


10 

1 

Lỗi làm tròn qũi đạo thên văn (do số 
thập phân cuô"i cùng trong dữ liệu thiên 
văn được làm tròn) 

Cô" định 

5 

5 

Sai sô" của thiết bị điện tử (như sai sô" 
đồng hồ máy thu ...) 

Cô" địh 

5 

6 

Sai sô" lan truyền sóng trong tần ion và 
tầng đô"i lưu 

Cô" định 

5 

Tổng cộng 


«50 


Bảng 3: Bảng các sai số cố định của hệ thống NNSS. 


Trong nhiều trường hợp, các sai sô" có giá trị không khả quan, 
thậm chí có khi sai sô" kết hỢp có thể vượt quá 50 m. Trong thực tê" 
các lỗi nói trên có thể giảm thiểu được bằng cách chế tạo thiết bị thu 
một cách chính xác. Ngoài các sai số nói trên, còn có các nguồn gây 
sai số khác có thể tạo nên sự sai lệch đáng kế trong vị trí xác định 
cuô"i cùng. Các sai số đá bao gồm: 

+ Sai số do sự khúc xạ của sóng vô tuyến; 


52 















+ Sai số do ảnh hưởng của lực trọng trường của trái đất đến 
vệ tinh; 

+ Sai sô^ chiều cao và cao độ của anten; 

+ Sai sô" do sự tương tác giữa các vệ tinh; 

+ Sai sô" tô"c độ của tàu. 

2A ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THốNG NNSS: 

So sách với các hệ thống định vị khác, hệ thống Transit có 

những ưu nhược điểm sau đây: 

2.4.1. ưu điểm: 

+ Hệ thống cho phép xác định vị trí tại mọi điểm trên địa cầu 
không phụ thuôc vào ngày hay đêm; 

+ Độ chính xác cao hơn các hệ thông khác; 

+ Vị trí xác định được hiển thị bằng kinh độ và vĩ độ, do vậy 
không cần hiệu chỉnh; 

+ Hệ thống không cần hải đồ đặc biệt để tiến hành đồ giải 
xác định vị trí; 

+ Không có hiện tượng trôi dãy; 

+ Sóng vô tuyến do vệ tinh phát đi không bị phản xạ bởi tầng 
điện ly. Sự sai lệch về quảng đường và pha do sự phản xạ 
của tầng điện ly không ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ 
thô"ng. Sự khúc xạ của sóng ưong tầng điện ly có thể đo 
được và hiệu chỉnh đưỢc bằng cách nhận đồng thời hai tần 
sô" khác nhau. 

+ Ngoài xác định vị trí, các máy tính của hệ thông có thể 
thực hiện nhiều chức năng khác tăng cao hiệu quả và an 
toàn như việc tính toán và giám sát tốc độ, thời gian các 
điểm đặt hành trình (Waitpoint). 

+ Hệ thô"ng được sử dụng miễn phí; 

2.4.2. Nhược điểm: 

+ Khoảng thời gian giữa các lần xác định vị trí có thể dài. 
Theo lý thuyết, khoảng thời gian giữa hai lần xác định vị trí 
tô"i đa là 2,4 giờ, tuy nhiên trong thực tế có thể lên đến 12 
giờ khi tàu hoạt động trong vùng nước bị giới hạn, trong 
bến cảng hay gần bờ. 


53 



+ Khoảng thời gian giữa hai lần xác định vị trí là lớn nhâ"t ở 
xích đạo và tiến về không ở địa cực (vệ tinh phân bố không 
đều). 

+ Sai sô" về tô"c độ và hướng đi nhập vào máy không chỉ ảnh 
hưởng trực tiêp đên độ chính xác của vị trí suy tính mà còn 
ảnh hưởng đên vị trí xác định bằng vệ tinh; 

+ Không quân Mỹ chỉ sử dụng hệ thô"ng trong một thời gian 
hạn chê sau khi hệ GPS đã hoàn chỉnh; 

+ Hệ thông không thể sử dụng cho hàng không vì thời gian 
giữa các lần xác định vị trí là quá lớn so với hành trình của 
chuyến bay; 

+ -Trừ trường hỢp đưỢc lập trình sẩn để chọn những vệ tinh 
thích hỢp đi qua, máy thu vẫn có thể tiến hành đo đạt tần 
sô" Doppler của các vệ tinh có góc quá cao hay quá thâ"p, 
thậm chí còn xác định lầm từ vệ tinh này sang vệ tinh khác 
gây nên sai số và sai lệch lớn về vị trí xác định. 

2.5. KHAI THÁC sử DỤNG HỆ THÔNG NNSS 

2.5.1. Giới Thiệu Máy Thu Vệ Tinh Hàng Hải 

Hầu hết các máy thu hàng hải vệ tinh NNSS đều có chức năng 
tương tự nhau, mặc dù kiểu dáng và hình thức bên ngoài có thể khác 
nhau. Hoạt động của toàn hệ thống được điều khiển bởi bộ vi xử lý 
trung tâm Z80. Thiêt bị đưỢc nô"i kết trực tiếp với tô"c độ kê" và tiết bị 
ghi hướng tàu và có thể nhập trực tiếp bằng tay. 



HÌnh 23: Máy thu vệ tinh hệ Transit 


54 











May duỢc thict ke mọt công ra nôi với các thiêt bị chỉ báo ngoại 
vi để thông báo cho người khai thác biết trong những trường hỢp sau: 

a) . Máy bị iriâ"t chức năng; 

b) . Quá nhiệt; 

c) . Thông báo có sự bất thường của tốc độ và hướng tàu nhập 

vào; 

đ). Mân-Iguồn. Máy được lắp đặt bộ tích điện nhằm duy trì 
nguồn điện cho máy lển đến 10 phút trongtrường hỢp mâ^t 
nguôn và có khả năng tự nàp điện. 

Các máy thu vệ tinh đều đưỢc thiết kế một màn hình chỉ báo với 
nhiều chức năng và có thể in dữ liệu ra máy in. 

2.5.2. Các chú ý về khai thác sử dụng máy thu: 

Do đặc tính của và nguyên lý hoạt động của hệ thống, các thông 
số cài đặt vào máy trước mỗi hành trình và trong khi hành trình là hêt 
sức quan trọng để đảm bảo độ chính xác trong việc xác định vị trí. 
Trươc moi^ chuyên hành trình, cân phải nhập vào máy các thông sô^ 
về vị trí gần đúng, chiều cao anten, hướng và tôc độ dự kiến của tàu 
và giờ GMT với độ chính xác trong giới hạn 14 phút. Khi rời cảng, bộ 
vi xứ lý sẽ tính toán vị trí tàu suy tính theo những thông số đã cài đặt. 
Sau khi vệ tinh liên lạc được lần đầu đi qua, máy sẽ tính toán vị trí, 
so sánh với vỊ trí dự đoân và cho ra một vị trí mới và sau đó căn cứ 
vào các vị trí mới và các thông sô" sẩn có để tính toán các vị trí tiếp 
theo. Nếu không có thông số về hướng và tốc độ tàu, vị trí xác định 
se sai va trong thực tê việc nhập lôi hai thông sô" này đã gây ra sai sô" 
đáng kê trong việc xác định vị trí tàu. 


55 



CHƯƠNG 3 

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU 

(Global Positioning System - GPS) ^ 

Từ năm 1973, Hệ Thông Định VỊ Toàn cầu GPS (Global 
Positioning System) đưỢc Bộ Quốc Phòng Mỹ đưa vào sử dụng. GPS 
có độ chính xác cao hơn bât kỳ hệ thông xác định vị trí nào đang tồn 
tại, VƠI tam hoạt động toàn câu. Kê hoạch dự tính là độ chính xác 
tiêu chuẩn cho người sử dụng là lOOm (dân sự). Riêng âối với lực 
Iượng quân đội Mỹ và NATO cũng như một sô' đôì tượng đang được 
cho phép khác thì độ chính xác sẽ là 16m. 

Ngoài việc định vị không gian 3 chiều (kinh độ, vĩ độ độ cao 
so với mực nước biển), GPS cũng cung cấp cho người sử dụng những 
thông tin về tôc độ và giờ thế giới. 

3H. CẤU TRÚC HỆ THỐNG GPS 

Hệ thông GPS bao gồm 3 khâu chính: vệ tinh, hệ thô'ng điều 
khiển và người sử dụng. 



HỈnh 24: Sơ dồ cấu trúc hệ thống GPS 


56 




3.1.1. Khâu vệ tinh: 

Bao gồm 28 vệ tinh, các vệ tinh này được sắp xếp trên 6 mặt 
phẳng qũi đạo nghiêng 55® so vđi mặt xích đạo. Mỗi qũi đạo có cao 
độ danh nghĩa là 20.183 Km. Khoảng thời gian cần thiết để bay 4 

quanh một qũi đạo tương ứng là 12 giờ hành tinh, bằng một nửa thời 
gian quay của trái đất, nên mỗi vệ tinh bao phủ một vùng như nhau 
hai lần trong một ngày. Mỗi vệ tinh phát ra 2 tần số vô tuyến phục vụ 
mục đích định vị: LI ưên tần số 1.575,42 Mhz và L2 trên tần số 
1.227,6Mhz. Các tần sô" sóng mang đưỢc điều biến bởi 2 mã ngẫu 
nhiên giả và một thông điệp dẫn hướng đường đi. Các tần số sóng 
mang và công việc điều biến được điều khiển bởi những đồng hồ 
nguyên tử đặt trên vệ tinh. Các vệ tinh hoạt động dưới sự giám sát 
của khâu điều khiển. 



GPS Nominnỉ Conslcllalíon 
24 Satclliỉcs in 6 Orbiỉal Plancs 
4 Satoliiícs in Cỉìch Pianc 
20400 km Aỉtiỉudcs, 55 Dcgrcc Inciìnaỉion 


HÌnh 25: cấu trúc các vệ tinh GPS 
24 vệ tinh trên 6 qũi đạo, mỗi gũi đạo có 4 vệ tinh ở độ 
cao 20.200 km với góc nghiêng 55^ so với xíxh đạo 


57 


Petei H. Daia&lfi5 Orbit Planes 


Â B c D E F 



Right Ascension of the Ascendíng Node 

Simpliííed Representation of Nominal GPS Constẽliation 


HÌnh 26: Sơ dồ bô trí các vệ tinh của GPS ịa: đang hoạt 

động; s: dự trữ) 


3.1.2. Khâu điều khỉển: 

Bao gồm các trạm giám sát (monitor) ở Diego Graưeia, đảo 
Ascension, Kwajalein và Hawaii, ngoài ra còn một ưạm điều khiển 
chính tại trung tâm điều hành không gian thố^ng nhất tại Colorado 
spring, tiểu bang Colorado Hoa Kỳ. Mục đích của khâu điều khiển là 
hiển thị sự hoạt động của các vệ tinh, xác định qũi đạo của chúng, xử 
lý các đồng hồ nguyên tử, truyền các thông điệp cần phổ biến lên 
các vệ tinh. 


58 






Hinh 21: Các trạm quan sát (Monitor) và điều khiển (Master Control) của 

GPS 


59 


Global Positioning System (GPS) Master Coiiừol and Moràtor Station Netívork 



3,1.3. Khâu sử dụng: 

Bộ phận người sử dụng bao gồm tất cả mọi người sử dụng quân 
sự và dân sự. Các máy thu riêng biệt đưỢc trang bị máy tính điện tử 
theo dõi các mã hoặc pha của các sóng mang và trong hầu hết các 
trường hợp điều tiếp nhận"^ các thông điệp phát tin (broađcast 
message) từ vệ tinh. Bằng cách so hàng tín hiệu từ vệ tinh tới bản 
sao của mã phát được ghi trong máy thu, người ta có thể xác định 
đưỢc 3 giá trị tọa độ địa tâm của máy thu. Đối với các công tác trắc 
địa chính xác, người ta còn đo và ghi nhớ pha tần sô" của mã hoặc 
sóng mang để xử lý về sau. 

3.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THÔNG GPS 



HÌnh 28: Sơ dồ nguyên lý hoạt động của hệ thống GPS 



3.2.L Xác định vị trí 

3.2.1.1. Xác định vị trí vệ tinh : 

Như đã nói ở phần trước, vị ưí người quan sát có thể xác định 
bằng khoảng cách tới 4 vệ tinh khi biết vị trí các vệ tinh đó vào thời 
điểm phát tín hiệu. 

Ngược lại với 4 trạm quan sát có vị trí đã biêt khi nhận được tín 
hiệu phát đi từ một vệ tinh sẽ xác định đưỢc vị trí của vệ tinh lúc 
phát. Biết vị trí vệ tinh lúc đó cũng như các lực mà vệ tinh phải chịu, 
trạm điều khiển có thể tính toán để xác định lịch “thiên văn” của vệ 
tinh và dự đoán vị trí của nó ở bất kỳ thời điểm nào trong nhiều vòng 
qũi đạo sau đó. 

Bốn trạm quan sát không chỉ thu tín hiệu của riêng một vệ tinh 
mà chúng có thể nhận tín hiệu của tất cả các vệ tinh khi trong điều 
kiện cho phép. Từng trạm quan sát sẽ xác định thời điểm đến của tât 
cả các tín hiệu vệ tinh nhận đưỢc (dựa trên đồng hồ trạm theo dõi) và 
truyền thông tin này đến trạm điều khiển. Từ 4 vị ưí đã biêt của trạm 
quan sát và thời điểm đến của tín hiệu, trạm điều khiển có thể xác 
định được vị trí vệ tinh trong không gian 3 chiều và cả thời điểm các 
tín hiệu rời vệ tinh. Căn cứ trên các sô' liệu này, vị trí tương lai của 
vệ tinh và sai số đồng hồ được xác định và đưỢc các trạm phát dân 
động phát trở lại đến các vệ tinh. Vệ tinh sẽ lưu lại thông tin này 
trong bộ nhớ của nó rồi phát đến người sử dụng ỏ những khoảng thời 
gian đều đặn. 

Với độ cao 20.200 Km, các ưạm theo dõi có thể thu đưỢc tín 
hiệu vệ tinh trong một thời gian dài trong mỗi vòng qũi đạo của vệ 
tinh. Nhờ đó trạm điều khiển đủ khả năng quan sát và xác định lịch 
trình cho từng vệ tinh . 

3.2.1.2. Phương trình khoảng cách 

Trong hệ thống GSP, vệ tinh phát tín hiệu tại thời điểm tsv 
(theo GPS time) mà các trạm sử dụng đã biết. Giá trị hiệu chỉnh cho 
tsv đưỢc từng vệ tinh phát đến trạm sử dụng (máy thu). Trên đồng hồ 
của máy thu, thời điểm đến của tín hiệu là tu. 


61 



Nêu đồng hồ của vệ tinh và máy thu đồng bộ, khoảng cách lan 
truyền của tín hiệu sẽ là ; c (tu - tsv)- 

Tuy nhiên đồng hồ của máy thu có 1 độ lệch chưa biết so với 
^đồng hồ vệ tinh. Giả sử đồng hồ của trạm sử dụng chậm hơn so với 
đồng hồ vệ tinh 1 lượng tbias, khi đó thời gian ưuyền của tín hiệu là : 

At = tu + tbias ■ tsv (47) 

Và khoảng cách giữa vệ tinh với người sử dụng là : 

D = CAt = c(tu - tsv) +c.tbjas (48) 

(phương trĩnh khoảng cách) 

Tròng công thức này C( ty-tsv) gọi là khoảng cách giả. 

Khoảng cách không đổi c.tbias phải đưỢc thêm vào khoảng 
cách giả để bù cho sai khác giữa các đồng hồ (tbias= const). 

Hiệu chỉnh cho thời điểm phát tín hiệu 4v* 



Vệ tinh phát tín hiệu tại thời điểm tsv theo đồng hồ của mình. 
Tuy nhiên thời điểm này có thể tăng hay giảm một lượng Atsv so vói 
giờ chuẩn GPS. Giá trị này đưỢc trạm điều khiển xác định, sau đó 
các trạm dẫn động đồng phát cho từng vệ tinh riêng lẻ, rồi vệ tinh 
phát đến người sử đụng. Máy thu của người sử dụng sẽ hiệu chĩnh 


62 







giá trị này trọng qúa trình sau đó. Với sai sô" là 1 nanogiây (1 
nanosecond=10‘^s) của tsv sẽ sinh ra sai số khoảng cách = 3.10 ^.10*^ 
= 0,3ni. 

Như vậy việc xác định khoảng cách đến vệ íinh của máy thu 
GPS chính là việc xác định thời điểm điểm đến cua tín hiệu từ vệ 
tinh. Nguyên tắc xác định thời điểm đến của tín hiệu được trMh bày ở 
phần 3.3.2. “Tín hiệu vệ tinh và mã hóa tín hiệu” 

3.2.I.3. Xác định vị trí người quan sát 

Lập một hệ trục tọa độ vuông góc có gốc trùng tâm trái đât. 

Mặt phẳng tọa độ (x-y) = mặt phẳng xích đạo, trục x nằm 
trong mặt phẳng kinh tuyến Greenvvich (hình 30) 

z 



Ta biết rằng với 2 điểm bất kỳ Pi (Xi, yi,Z2) và P 2 (X2, y2,Z2) thì 
khoảng cách Pi P 2 được xác định bdi công thức : 

Pi P 2 = (49) 

Như vậy nếu người sử dụng có toạ độ p (Xu, yu, Zu) và 1 vệ tinh 
(thứ i) có toạ độ Si (xi,yi,Zi) thì ta có phương trình : 


63 


o (Xi -Xu)^ + (yi ■ Yu)^ (^1 “ ^u) — c (tu + tbias " tsv) (50) 


Thời điểm tsv cho từng vệ tinh là đã biết, như vậy còn 4 giá trị 
chưa biêt là Xu, yu» Zu và tbias ^ ta phải cần 4 phương trình độc lập, 
tức là cấn phải có 4 vệ tinh đồng thời. Từ công thức (50), ta suy ra 4 
phương trình là: 


(xi-Xu)^+(yi-yu)^+(zrZu)^= c^(tui+tbias'tsvi)^ ^ 

(X2'Xu)^+(y2-yu)^+(Z2-Zu)^ = C^(tu2+tbias-tsv2)^ 
(X3-Xu)^+(y3-yu)^+(Z3-Zu)^ = C^(tu3+tbias-tsv3)^ 
(X4“Xu)^“^(y4“yu) “^(Z 4 "Zu) ~ c (tu4“^tbias"tsv4) > 


(51) 


Nếu coi trái âất là một mặt cầu bán kính R, thì phương trình 
mặt cầu là: 

R^=Xu^ + yu^+Zu^ (52) 

Khi đó chỉ còn có 3 ẩn, tức chỉ cần 3 phương ưìng ưình và 3 vệ 
tinh là đủ xác định vị trí người quan sát. Nếu người quan sát có đồng 
hồ nguyên tử có khả năng xác định tbias thì chỉ cân 2 vệ tinh la đu đe 
định vị. Điều này cho phép GPS có thể được sử dụng đê định vị khi 
mà số lượng vệ tinh còn hạn chế. 

33 . TIÊU CHUẨN THỜI GIAN VÀ TẦN số CỦA HỆ THốNG 
GPS 

3.3.1. Tiêu chuẩn thời gian: 

Hệ thống định vị toàn cầu được sử dụng đo thời gian để tính 
khoảng cách tới vệ tinh phục vụ cho việc xác định vị ưí. Do vậy yêu 
cầu đầu tiên đặt ra là tất cả phải đồng bộ và chính xác. Như ta đã 
biết trong hàng hải vô tuyển điện, một phần tỷ giây (1 nanosecond) 
tương ứng 0,3m khoảng cách. Yêu cầu đồng bộ chính xác nhưng 
không cần phải hiệu chỉnh liên tục đã đưỢc giải quyết bằng cách sử 
dụng đồng hồ nguyên tử Rubidi và Cesium. 

Qua sô' liệu ở bảng dưới ta thấy đồng hồ nguyên tử Rubidi ổn 
định hơn loại Cesium trong khoảng thời gian nhỏ hơn một phút. Nếu 
so sánh trong khoảng thời gian dài hơn thì loại Cesium co tính on 



định cao nhât, đảm bảo độ chính xác của hệ thông. Việc đo thời gian 
phải ổn định tốt trong cả khoảng ngắn lẫn khoảng dài, cho nên các 
vệ tinh dùng cả hai loại đồng hồ nói trên. 

Nếu đồng hồ Cesium khỏi động từ 1.250 năm trước công 
nguyên thì đến năm 1992 đồng hồ có độ chính xác trong phạm vi 1 
giây. Việc đồng bộ hóa tần số và đồng hồ của hệ thống định vị toàn 
cầu được tiến hành thông qua khâu điều khiển. Khâu này giám sát 
tất cả các đồng hồ thông qua các trạm kiểm tra. số hiệu chỉnh của 
mỗi đồng hồ được phát cùng với sô" hiệu chỉnh chung. Các vệ tinh 
phát số hiệu chỉnh đồng hồ như một phần của bản tin hàng hải. 


ĐẶC ĐIỂM 

Hydrogen 

Maser 

Bộ dao 
động đ/k tia 
Cesium 

Bộ dao động 
đ/k tê" bào 
hơi Rubidi 

ỔN ĐỊNH 
(Độ lệch BPTB 
so với giá trị 
trung bình) 

5.10'^^ 

5.10‘^‘ 

1.10'^^ 

1 giây 

6.10‘^‘ 

6.10''^ 

2.10'^ 

1 phút 

1—' 
ọ 

8.10-13 

1.10'^ 

1 giờ 

2.10''' 

3.10'^ 

S.IO"'^ 

1 ngày 

Không thể nhận 

trong 1 năm 

3.10'" 

Độ trôi thô"ng kê 
Giá thành so 

sánh 

ra I.IO'*^/! năm 
5,5 

1,5 



Tâ"t cả các tần số, tâ't cả các hoạt động đưỢc đồng bộ với các 
đồng hồ vệ tinh trên tần sô" 10,23 Mhz 


(Megabiưgiây) - 1.023.000 biưgiây) 

(Megabiưgiây: Mbps) 

Hàng ngày độ lệch của đồng hồ cực đại là 10 -12 Mhz. Trạm 
điều hành chính có khả năng điều khiển thời gian, tần số và pha. Mã 
PRN được đồng bộ thời gian,tần sô" và pha. Mã PRN được đồng bộ 
thời gian và duy trì trong khoảng thời gian 976// s (micro giây) so với 

thời gian của hệ thống. 


65 




Các đồng hồ nguyên tử của các vệ tinh hiện rõ hiệu ứng tương 
đôi và hệ thông định vị toàn cầu là một ví dụ thực tế là thuyết tương 
đô1 tổng quát và riêng biệt Anhstanh. 

Do có tô"c độ tương đôì giữa đồng hồ trên vệ tinh và đồng hồ 
trên mặt đắ^t nên giả sử một đồng hồ trên vệ tinh được xem như bị 
chậm nếu tần sô" thu nhập thâ"p hơn tần sổ quy định. Đây chính là tình 
tương đô"i riêng biệt. 

Ngoài ra đồng hồ còn bị tác động của một hiệu ứng khác đó 
là: Một đồng hồ bị chậm hơn so với đồng hồ khác khi nó đặt ở vùng 
có trường có hâ"p dẫn cao hơn. Đó là thuyết tương đối tổng quát. Ẩnh 
hưởng của trọng lực ngược lại trong thuyết tương đôì riêng biệt. Hai 
loại lực này phủ nhận nhau. Nếu vệ tinh ở trên qũi đạo có bán kính 
= 1,5 bán kính trái đâ"t. Nhưmg thực tế qũi đạo vệ tinh GPS có độ cao 
gần 4 lần bán kính trái đâ"t nên đồng hồ của vệ tinh chạy nhanh hơn 
đồng hồ trên trái đâ"t. Nếu không tiến hành hiệu chỉnh thì chúng sẽ bị 
lệch +38 JU s/1 ngày. Độ lệch này tương ứng với cự ly sai lệch 11 Km 

3.3.2. Tín hiệu vệ tinh và mã hóa tín hiệu 
3.3.2.I. Tần sô" của tín hiệu vệ tinh: 

Mọi thành phần của tín hiệu GPS đều dựa trên cơ sở tô"c độ cơ 
bản của đồng hồ Cacsium là fo=10,23 Mhz. Trên thực tế, tô"c độ đồng 
hồ vệ tinh đưỢc cô" ý đặt thâ"p hơn 4,45.10'^® so với giá trị fo (tức tần 
số chỉ còn f = 10229999,99545 Hz, fo là giá trị danh nghĩa) để bù trừ 
các hiệu ứng tương quan ưung bình: tổng hiệu ứng tương quan tổng 
quát tạo bởi trung bình chênh lệch thế trọng lực giữa vệ tinh và người 
sử dụng và hiệu ứng tương quan đặc biệt nảy sinh do tô"c độ tương đô"i 
trung bình giữa vệ tinh và người sử dụng. 

Để tạo sóng mang, người ta dựa vào tần sô" cơ bản fo. Tần sô" 
này sẽ được nhân ra như sau: 

+ fo X 154 tạo tần sô"Ll = 1.575,42 Mhz (k = 19cm). 

+ Fo X 120 tạo tần sô"L 2 = 1.227,6 Mhz (k = 24cm). 

Hai tần sô" này sử dụng làm tham sô' sóng mang, phát tín hiệu 
tới người sử dụng. 


66 




Hĩnh 33 


Đường lan truyền và qua đó thời gian lan truyền của tín hiệu 
chịu ảnh hưởng của sự khúc xạ ở tầng ion. Sự khúc xạ này sinh ra sai 
sô" trong việc đo khoảng cách. Với việc phát mã chính xác (P code - 
precision code) ở 2 tần sô" Li & L 2 sẽ xác định đưỢc các sai sô" đó và 
áp dụng trong thời gian truyền. Mã tiêu chuẩn (mã thu thô - C/A - 

coarse acquisition code) chỉ phát ở tần sô" Lị. 

• 

3.3.2.2. Tín hiệu mã hoá 
a). Tương quan tự động : 

Giả sử có hai đường cong hiệu điện thế biến đổi bâ"t kỳ (hình 
34a). Khi hiệu điện thê" này dương, hiệu điện thê" kia có khả năng + 
hoặc - (cùng khả năng) và ngược lại. Do đó lâ"y trung bình tích hiệu 
điện thê" tức thời trong một thời gian đủ dài, ta sẽ có giá trị trung bình 
là 0. 


67 








Hĩnh 34a 


Cho hai đường cong giông nhau nhưng lệch nhau về thời gian, 
khi đó tích hiệu điện thế tức thời có cùng khả năng dương hoặc âm. 
Tuy nhiên nếu dịch chuyển cho trùng thời gian thì khi đó hiệu điện 
thế tức thời sẽ đồng thời + hoặc do vậy tích của chúng luôn + (hình 
34b). 



(hĩnh 34b) 


Khi đạt vị trí trùng nhau này, trung bình các tích sẽ đột ngột 
tăng đến cực đại rồi sau đó đột ngột trở về 0. 

Phương pháp này cho phép xác định một cách chính xác hiệu 
điện thế đường cong giông nhau có cùng pha hay khác pha và đưỢc 
gọi là sự tương quan tự động hay tương quan chéo. 

Thay cho đường cong hiệu điện thế bâ't kỳ như trên, vệ tinh 
phát đi các tín hiệu bao gồm các chuỗi hiệu điện thế dương hoặc âm 


68 




(chips) (hình 35). Thời gian kéo dài của các chip gọi là độ dài chip. 
Một chuỗi như thế gọi là chuỗi “tín hiệu ngẫu nhiên giả” PRN 
(Pseudo Random Noise). 


lOllllữOOllOOllOlOOlllOOOlllOOỮlOllllOOOl100110100111000111000 

iRMTuưiníirirL 

A Shorí Repeatíng PRN Code Sample 


Hình 35: Ví dụ về một đoạn mã PRN 

Vệ tinh phát đi kế tiếp nhau các chuỗi giống nhau. Chuỗi này 
được tạo bởi bộ ghi xê dịch, ở mỗi vệ tinh, bộ này có thể tạo rât 
nhiều chỗi khác nhau, chuỗi nào dùng ở vệ tinh sẽ trạm điều khiển 
quy 'định. Trạm dẫn động sẽ phát lệnh đên vệ tinh cho biêt chuôi 
được chọn. Máy thu của người sử dụng cũng có một bộ ghi xê dịch 
như thế. Khi nhận được mã tín hiệu từ vệ tinh, bộ này sẽ phát ra 
chuỗi giô'ng như chuỗi đưỢc chọn d vệ tinh để so sánh. 

b). Các Mâ PRN (Psendo Random Noise Code) 

Hệ thống định vị toàn cầu sử dụng 2 loại mã nhiễu ngẫu nhiên 
giả PRN đó là mã C/A và mã P: 

+ Tần số sóng mang Li đưỢc điều biến bởi mã p và C/A và dữ 
kiện hàng hải. 

+ Tần số sóng mang L 2 được điều biến bởi mã p và dữ kiện 
hàng hải 

Trong đó, Mã C/A là mã tiêu chuẩn SPS (Standard Positioning 
Service) phục vụ định vị chính xác. 

Mỗi vệ tinh phát đi hại loại mã : C/A và p 

+ Mã C/A : Có tần số “chip” (số” lượng chip / s) là fo /10 = 1.023 
Mhz, chiều dài bước sóng khoảng 300 mét, độ dài 1.023 bit và 
chu kỳ Ims. Độ dài chip là 0,9975ms. Độ dài mã (độ dài chuỗi) 
Ims = 1000 ps. Như vậy, một chuỗi gồm 1000/0,9975 « 1.000 


69 




chip. Chuỗi này lặp lại mỗi ms. Mỗi vệ tinh được phân 1 mã C/A 
khác nhau. 

• Mã p : Có tần số chip là fo = 10,23 Mhz, chiều dài bước sóng 
khoảng 30 mét, độ dài 235 459 592 765 000 bit và chu kỳ là 36 
tuần (266 ngày) 9 giờ 45 phút và xấp xĩ 55,5 giây. Độ dài chip 
là 99,75ns (= 1/10 của mã C/A). Một tổ hỢp mã p được phân ra 
thành nhiều đoạn, mỗi đoạn đài 7 ngày và mỗi vệ tinh được 
phân một đoạn. Điều này có nghĩa là mã p được lặp lại sau 1 
tuần lễ. Vào lúc 00 : 00 UTC tối thứ bảy, rạng sáng chủ nhật bắt 
đầu chuỗi mới. Trong suôt tuần sau đó, không có sự lặp lại. Với 
độ dài mã như thế, máy thu bị khó khăn và tốn nhiều thời gian 
cho việc tìm phần của mã được sử dụng để tiến hành làm tương 
quan tự động. Vì thế cứ mỗi 6s, máy phát vệ tinh sẽ phát đi bản 
tin về ứiời gian đã qua từ khi bắt đầu mã p. Nhờ đó máy thu có 
thể tìm được phần mã thích hợp một cách nhanh hơn. Thời gian 
đo đưỢc phát đi bằng đơn vị là l,5s gọi là zecond sô đêm z gọi 
là HOW (Handover Word). Hai mã C/A và p được phát đồng 
thời và liên tục, dùng chung 1 tham số sóng mang. Máy thu có 
thể tách hai mã này nhờ 1 phương pháp điện tử đặc biệt (đưỢc 
áp dụng ở máy phát và máy thu). 

c). Xác định thời điểm đến của mã C/A: 

Phương pháp xác định thời điểm đến tu của các chuỗi phát từ vệ 

tinh thông qua bộ tương quan tự động được tiến hành như sau (hình 

36): 

+ Giả sử chuỗi nhận được từ vệ tinh như ở dòng 1 (các chuỗi kế tiếp 
được lặp lại). 

+ Một bản sao đưỢc phát từ máy thu như d dòng 2, bắt đầu từ thời 
điểm tu = 0 ỏ đồng hồ người sử dụng. 

+ Ban đầu chuỗi phiên bản và chuỗi nhận được không cùng pha. 
Chuỗi phiên bản được dịch chuyển dần đến khi trung bình tích 
hiệu điện thế tức thời đạt giá trị cực đại. Khi đó hai chuỗi đã đồng 


70 



Chuỗi tín hiệu nhận được 
(giả sử 10 chip) 


Chuỗi phiên bủn, bát đầu tại tu= 
0, không đồng pha với chuỗi trên, 
được dịch chuyển từng chip. 


Chuỗi phiên bản dã đồng pha 
sau khi.dịch chuyển được 5 
chips (t = 5 |Lis). 


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 




H 


—Ị ! 



_ ^ 

1 ụ M 


-Ị Ị- 





_ ^ 

H H" 

ị ị 

H 





_ 

ỉ u Ị 1 


J í 







Hình 36 


+ Nếu khoảng cách giữa tàu và vệ tinh thay đổi, các chuỗi phát từ 
vệ tinh sẽ đến những thời điễm khác nhau. Tuy nhiên bộ tương 
quan tự động sau khi đã ở trạng thái đồng pha sẽ tự động điều 
chỉnh để đảm bảo trạng thái này bằng cách dịch chuyển chuỗi 
phiên bản. Mỗi dịch chuyển 1 ps tương đương khoảng cách c.t = 
300m. Theo hình vẽ, chuỗi phiên bản đưỢc dịch chuyển 5 chips để 
đạt trạng thái đồng pha. Như vậy thời gian từ tu = 0 đến thời điểm 
đến của chuỗi tín hiệu từ vệ tinh là 5 ỊXS. 

ở mã C/A, sai số 1 chuỗi (Ims) tương ứng với sai số khoảng 
cách = 300 km. Điều này gây khó khăn cho việc định vị bởi bât kỳ 
chuỗi phiên bản nào cũng có thể so sánh với bất kỳ chuỗi tín hiệu 
nhận đưỢc từ vệ tinh. 

Sơ đồ tiến hành tương quan tự động được mô tả như hình 37. 
Chuỗi mã ngẫu nhiên giả nhận được (sau khi tách ra và khuêch đại) 
thường không đồng pha với chuỗi phiên bản tạo bdi máy thu. Các 
chuỗi được phát bởi bộ tạo dịch chuyển đưỢc dịch chuyển theo pha 
của đồng hồ. Khi đồng pha, bộ tương quan tự động sẽ sinh ra 1 điện 
thế để ngừng việc dịch chuyển (thông qua 1 mạch mã) và cung câp 
giờ của đồng hồ cho máy tính. 


71 



























hình 37 

d) . Xác định thời điểm đến ở mã p. 

Phương phap xác định thời điểm đến của chuỗi tín hiệu vệ tinh 
ở mã p về cơ bản tương tự C/A ngoại trừ : 

+ Độ dài mã là một tuần, mỗi tuần một mã mới đưỢc sử 
dụng, vì thế không có sự nhầm lẫn. 

+ Độ dài chip là lOOns = 1/10 đôi với C/A. Nhờ đó thời điểm 
đến được bộ tương quan xác định với độ chính xác rât cao. 

-I- Phương pháp tương quan tự động tương tự được áp dụng ở 
các trạm quan sát nhưng kết quả được đưa đến trạm điều 
khiển chính, ở đây sẽ thực hiện mọi tính toán để xác định 

tsv Atgy, 

e) . ưu điểm của việc tiến hành tương quan tự động: 

Việc tiến hành tương quan tự động có các ưu điểm chính sau : 

(ỉ) Thông thường tín hiệu vệ tinh yếu hơn nhiễu và có thể không 
nhận đưỢc. Thế nhưng hiệu điện thế cao đo bộ tương quan tạo 
có thể nhận đưỢc rõ ràng vì mức độ chính xác của nó cao hơn 
nhiều. 

( 2 ) Tần số chip cao tạo ra một hiệu điện thế đĩnh rất mạnh ở bộ 
tương quan, đảm bảo độ chính xác cao cho việc xác định thời 
gian đến của tín hiệu vệ tinh (đơn vị tính bằng ns). 


72 









( 3 ) Do hệ thống GPS chĩ sử dụng được khi máy thu của người sử 
dụng có được phiến bản của chuỗi tín hiệu mã hóa, phương 
pháp tương quan tự động cho phép nhà chức trách giới hạn 
mức độ áp dụng hệ ứiống GPS cho các đối tượng khác nhau. 

4 

( 4 ) Do tín hiệu đã mã hóa của vệ tinh dưới mức độ nhiêu, chúng 
không gây ra nhiễu giao thoa. Các tần số có thể sử dụng mà 
không cần sự cho phép của nhà chức trách. Chúng chỉ làm 
tăng độ nhiễu vô tuyến chung trong khí quyển. 


(5) Không thể bị gây nhiễu (phá hoại) 



Hình 38: Sơ đồ khối tổng quát của máy thu GPS 

3.3.3. Bản tin hàng hải 

Tần sô" Lị và L 2 của vệ tinh hàng hải được điều biến với bản 
tin hàng hải. Nó được phát liên tục với tốc độ SObiưgiây (bps). Bản 
tin bao gồm thông tin cần thiêt để xác định vị ưí giông như bản thông 
báo về sức khoẻ con người. Các dữ liệu bao gồm : giờ hệ thống, số 
hiệu chỉnh đồng hồ, lịch vệ tinh và ửiông tin về trạng thái hoạt động 
của hệ thống (hình 39). 

Bản tin hàng hải bao gồm một sô" cơ câ"u dữ kiện 1.500 bit. Cơ 
câu này gồm 5 cơ cấu nhỏ và mỗi cơ câu nhỏ chứa 300bit. Một cơ 


73 



cấu nhỏ được phát trong 6 giây với tô"c độ 50bit/giây. Một thông điệp 
cần 30 giây để truyền. 



• 

cơ CẤU 

KHỐI THÔNG TIN 

Ạ 

TLM 

HOW 

1. Hiệu chĩnh đồng hồ 

DATABLOCK 1 

ICƠ 

CẤU 

TLM 

TLM 

HOM 

HOW 

2.Lịch vệ tinh 

S.LỊch vệ tinh tiếp theo 

DATABLOCK II 

30 giây 

1.500 bit 

TLM 

TLM 

HOM 

HOW 

4. Bản tin 

3. Lịch 

DATABLOCK III 

V 

u. 


Cơ CẤU NHỎ - 6 giây - 

300 từ bit .>1 



Hình: 39 

Một cơ cấu nhỏ bao gồm 300 từ bit. Hai từ thứ nhât trong mỗi 
cơ câu nhỏ là từ TLM (TLM : Telemety Message - Bản tin xa) và 
HOW (Hand Over Word). Các từ này được phát từ vệ tinh. Khâu điều 
khiển sẽ phát 8 từ còn lại của mỗi cơ cấu nhỏ. 

TLM là dữ kiện từ xa, chủ yếu sử dụng ở khâu điều khiển. Nó 
được sử dụng để kiểm tra các dữ kiện vệ tinh. Trong các vệ tinh khối 
1, nó còn chứa cả thông tin về khả năng lật của mômen lãn không 
ảnh hưởng đến qũi đạo vệ tinh. Do đó những ứiông tin này bị cắt bỏ. 
TLM thường không sử dụng trong các máy thu hàng hải hệ thô"ng 
định vị toàn cầu. HOW (the Hanđ Over Word) là từ thứ hai trong mỗi 
cơ cấu nhỏ cung cấp những thông tin cần thiết để chuyển giao tới mã 
p, sử dụng thông tin số đếm z trong HOW. Người sử dụng mà p biết 
chính xác trạng thái của mã p cần thiết để tiếp nhận khoá chặn. 

Tất cả các dữ kiện hàng hải khác được tính toán và phát từ 
khâu điều khiển. 

Bản tin hàng hải được phân chia thành 3 khối dữ kiện và một 
khối vđi 5 cơ cấu nhỏ chứa các bản tin đặc biệt. Mỗi khối đều chứa 
đựng số liệu chỉnh mã p để điều hành việc thu nhận. 


74 













+ Khôi dữ kiện I ở trong cơ cấu đầu tiên được lặp lại sau 30 giây và 
được phát từ khâu điều khiển. Khối dữ kiện I bao gồm các thông 
tin về sô" liệu chỉnh của đồng hồ và tuổi của đồng hồ dữ kiện (Age 
Of Date Clock - AODC). Ngoài ra nó còn cung câp thông tin về 
độ trễ khí quyển cho người sử dụng máy thu một tần sô", sô" hiệu 
chỉnh được xác định trong TGD, độ trễ nhóm (Group Delay). . . 
Hơn nữa nó còn cho biết sự khác nhau giữa độ trễ Lị và L 2 trong 
khí quyển và thông tin độ trễ Lj và L 2 ở bên trong vệ tinh. Độ trễ 
nội tại đưỢc đo và định mức trước khi phóng vệ tinh. Máy thu 2 
tần sô" không chịu sự tác động của độ trễ nhóm. Chúng có thể so 
sánh thời điểm tới của hai tín hiệu và hiệu chỉnh độ trễ. Máy thu I 
tầri số có thể sử dụng TGD (số hiệu thời gian nhóm) để định giá 
ưị độ trễ và đưa nó vào để tính toán. 

+ Khối dữ kiện II đưỢc chứa trong cơ câu nhỏ thứ 3 và thứ 2. Nó bao 
gồm thông tin về vị trí vệ tinh chính xác và dự đoán thành phần 
qũi đạo trong tương lai. Tuổi của lịch số liệu vệ tinh (Age Of Date 
Ephemerides AODE) cũng nằm ưong khô"i dữ kiện này. Điều này 
giúp cho người sử dụng biết thời gian hiệu chỉnh lịch vệ tinh. Khối 
dữ kiện này được sử dụng để mô hình hóa sai sô". Ngay cả khi 
xem xét qũi đạo vệ tinh có dạng hình tròn thì lịch vệ tinh cũng 
được xem xét hết sức cẩn thận. Do có độ lệch dự đoán do ưường 
hấp dẫn từ mặt trăng, các hành tinh khác và mặt ười, khâu điều 
khiển theo dõi qũi đạo vệ tinh phải hết sức cẩn thận. 

+ Khối dữ kiện III ỏ trong cơ cấu nhỏ thứ 4 và 5, bao gồm “lịch vệ 
tinh”, số liệu chỉnh đồng hồ và độ trễ khí quyển. Lịch cho biết rất 
nhiều quan sát cho tâ"t cả các vệ tinh của hệ thông GPS. Dữ kiện 
bị cắt xén bản dịch tham khô"i I và khối II đối với từng vệ tinh. 
Do đó chúng không còn chính xác như lúc đầu. Ngoài ra lịch còn 
cung câ"p thông tin nhận dạng và tình hình hoạt động của từng vệ 
tinh . 

Lịch cần thiết để tính toán quan sát vệ tinh và lựa chọn nhóm 
vệ tinh sao cho việc định vị có độ chính xác cao nhât. Lịch cho phép 
tính toán khoảng cách gần đúng, tăng tô"c độ thu nhận mã C/A. 

Tổng sô" chiều dài của lịch vượt qúa khả năng lưu trữ của cơ 
câ"u nhỏ. Cứ 30 giây, năm cơ câ"u nhỏ lại phát một phần của lịch. 


75 



Toàn bộ lịch bao hàm 25 cơ cấu nhỏ nghĩa là 25 nhân với 6 giây 
bằng 150 giây. Do đó theo chu kỳ 30 giây thì chỉ có 6 giây phát lịch. 
Để nhận toàn bộ thông tin, phải mấ^t 750 giây hay 12 V 2 phút. Sau đó 
lịch bắt đầu phát lại tât cả. 

^ 

Các máy thu lưu trữ lịch trong bộ nhớ không phải chờ chuyên 
giao giữa các lần định vị trí. Thông thường lịch có gía trị khoảng vài 
tuần và tự lưu trữ trong máy thu. 

3AVI PHÂNGPS 

Vị trí dự đoán của vệ tinh sẽ có sai sót nhất định trong không 
gian ba chiều, dẫn tới sai sô" trong vị trí của máy thu. 

Nếu có một máy thu thứ hai ở khoảng cách giả sử 100 km so 
với máy thui thứ nhâ"t (trạm vi phân GPS) thì máy thu này cũng sẽ 
chịu sai số gần giông như thế. Đó là do độ cao vệ tinh « 20.200 km 
lớn hơn râ"t nhiều so với khoảng cách 100 km giữa 2 người sử dụng, 
đường truyền tín hiệu từ vệ tinh tới người sử dụng sẽ gần như nhau 
nên sóng vô tuyến gần như chịu cùng sự khúc xạ của tầng lon. 

Trường hợp kinh, vĩ độ và độ cao của ừạm vi phân GPS đã 
biết chính xác, tổng sai sô" trên các hướng khi đó có thể xác định với 
độ chính xác của trạm và vị trí tính toán từ việc thu tín hiệu của vệ 
tinh để đưa ra 1 giá trị hiệu chĩnh. Các ưạm vi phân GPS không chỉ 
tính toán độ chênh lệch giữa vị trí đo đạc và vị ưí thật, mà còn tính 
sồ" hiệu chỉnh đô"i với khoảng cách giả. Sô" hiệu chĩnh vị trí hoặc 
khoảng cách giả. 

Vi phân GPS râ"t linh hoạt cho các trường hỢp định vị với độ 
chính xác cao, chẳng hạn hàng hải trong cảng, trên sông và trong 
luồng hẹp, hoặc định vị đàn khoan dầu, khảo sát đo đạc và hải dương 
học, đi lại trên đâ"t liền cõng như hạ cánh máy bay. 

Bên cạnh độ chính xác định vị cao hơn, GPS vị phân còn nâng 
cao độ tin cậy hàng hải. Nó đảm bảo với người sử dụng tất cả các tín 
hiệu dừng để định vị và đưỢc kiểm tra và hiệu Chĩnh, Tính toàn vẹn 
của hệ thống đưỢc nâng cao bdi vì khi CÓ một vài sai sót trong hiệu 
chỉnh vệ tinh và số hiệu chỉnh đồng hồ thì ngay tức khắc trạm GPS vi 
phân sẽ báo động và thông báo sai lệch. 


76 



Các nguồn sai số chủ yếu trong GPS vi phân là : 

(Ị) Sai sô" SA : là sai sô" cô" ý thêm vào trong bản tin hàng hải với 
mục đích bảo mật quân sự. Loại sai số khoảng cách giả này 
khoảng 30m (95%). Máy thu hàng hải loại GPS ghi nhận sai sô" 
này và có thể loại ưừ nó hoàn toàn. 

(2) Độ trễ điện ly : ỏ những vùng biệt lập, các sai sô" này đạt tô"i 20- 
30m vào ban ngày và 3 - 6m vào ban đêm. Máy thu 2 tần số có 
thể nhận được cả tần sô" Li và La, nên có thể hiệu chỉnh sai sô" 
này bằng cách tính toán độ trễ dự báo được phát từ vệ tinh. 
Phương pháp này làm giảm sai sô" xuô"ng còn lại vài mét. 

(3) Độ trễ đối lưu : có thể đạt tới 4m (95%) khi vệ tinh ở thấp hơn 
đường chân trời. Khi vệ tinh có độ cao trên 5^ thì độ ưễ này 
không đáng kể, có thể bỏ qua trong tính toán . 

(4) Sai sô" chòm vệ tinh : là hiệu sô" giữa vị trí dự đoán và vị trí thật 
của vệ tinh. Thông thường sai sô" này râ"t nhỏ (khoảng vài mét) 

(5) Sai sô" đồng hồ vệ tinh : là hiệu số giữa thời gian chuẩn của hệ 
thô"ng GPS và thời gian dự đoán ưong bản tin hàng hải của vệ 
tinh. 

3.4.1. Một sô" phương pháp vi phân GPS 

3.4.1.1. Trạm chỉ dẫn phát sô" hiệu chỉnh đốì với khoảng cách giả. 

Máy thu trong trạm chỉ dẫn đo khoảng cách giả tới tâ"t cả các 
vệ tinh quan sát được (thường xuyên có 7 vệ tinh quan sát) và tính 
toán hiệu sô" giữa khoảng cách tính toán và khoảng cách đo đạc, sô" 
hiệu khoảng cách giả đô"i với từng vệ tinh và phát truyền đến các 
máy thu. cần lưu ý rằng khoảng cách giả cũng đưỢc hiệu chỉnh thêm. 
Những ưu điểm của hệ thông khi sử dụng sô" hiệu chỉnh khoảng cách 
giả ; 

Các trạm chỉ dẫn phát sô" hiệu chỉnh cho tâ"t cả các vệ tinh 
quan sát đưỢc. Điều này cho phép người sử dụng lựa chọn các chòm 
vệ tinh 

Người sử dụng tùy ý lựa chọn các loại máy thu khác nhau. 
Trong hệ thông hiệu chĩnh khoảng cách giả, các trạm chỉ dẫn chỉ sử 


77 



dụng đo khoảng cách giả chứ không phụ thuộc vào thuật toán đang 
sử dụng để tính toán vị trí. 

Người sử dụng có thể loại bỏ những vệ tinh có sô" hiệu chỉnh 
quá lớn. 

NhưỢc điểm của việc phát sô" hiệu chỉnh khoảng cách giả là 
đòi hỏi sô" lượng lớn phần mềm trong máy thu. Như vậy giá thành 
máy thu sẽ cao hơn. 

3.4.1.2. Phát sô" hiệu chỉnh sai sô" vị trí. 

Tương tự phương pháp thứ nhâ"t, ở đây không phát sô" hiệu 
chỉnh khoảng cách giả mà phát sồ" hiệu chỉnh sai sô" vị trí. Nhược 
điểm của phương pháp này là người sử dụng phải có tính toán cơ bản 
đô"i với một vài chòm vệ tinh giô"ng như ưạm chỉ dẫn. Chúng ta tưỏng 
tượng với 8 vệ tịnh quan sát đưỢc sẽ có gần 70 tổ hợp để xác định vị 
trí. Như vậy trạm chỉ dẫn phải có khả năng lớn để phát tâ"t cả sô" hiệu 
chỉnh vị trí của tâ"t cả các tổ hợp trong khoảng thời gian nhâ"t định. 

Với quan điểm chuẩn hóa quô"c tê" GPS vi phân, Hội đồng vô 
tuyến Bắc Mỹ phục vụ hàng hải (RTCM) đã lập một ủy ban vào 
tháng 11/83. ủy ban này gọi là “ủy ban đặc biệt 104 về NAVSTAR 
vi phân/phục vụ GPS” với điều khoản hướng dẫn triển khai vi phân 
GPS, dữ kiện, tần sô". . . ủy ban lựa chọn phương pháp thứ nhâ"t coi 
đó là điều tiêu chuẩn của các trạm vi phân GPS tương lai. 

Tuy nhiên, trước khi vi phân GPS sử dụng rộng rãi trong hàng 
hải, vân đề câ"p bách là sử dụng vi phân GPS ngay trong những vùng 
mật độ giao thông dày đặc, những nơi có nhiều chướng ngại nguy 
hiểm, kể cả những vùng dầu mỏ tập trung hoặc những nơi đang thăm 
dò dầu khí. 

3.4.1.3. Vệ tinh giả (trạm mẫu chuẩn bị phân) 

Trạm mẫu chuẩn vi phân là dạng đặc biệt của vi phân GPS. 
Giô"ng như vi phân GPS nó bao gồm 1 máy thu và 1 máy phát đặt ở vị 
trí đã định. Trạm mẫu chuẩn tính toán tâ"t cả các khoảng cách giả đến 
các vệ tinh quan sát được. Tín hiệu vi phân GPS bao gồm sô" hiệu 
chỉnh khoảng cách giả đo đạc. Các trạm mẩu chuẩn vi phân phát sô" 




78 



hiệu chỉnh ở tần sô L| giông như vệ tinh phát. Do đó nó có tên gọi là 
trạm mẫu chuẩn (Psendolites) hoặc vệ tinh giả (Psendo satellite). 

Hệ thông ưạm mẫu chuẫn vi phân phát 1 tín hiệu tương hỢp 
với vệ tinh, nghĩa là ưên cùng I tần số. Như vậy không cần phải bổ 
sung phần mềm để lựa chọn và nhận dạng thông tin (vệ tinh giả). 

NhưỢc điểm của việc áp đụng tần sô' L| là : 

Tín hiệu của trạm mẫu chuẩn vi phân bị giới hạn bởi đường 
nhìn thấy gần 80Km trên bề mặt ưái đất. Yêu cầu nghiêm ngặt đối 
với khả năng máy thu nhằm điều khiển tín hiệu theo những công suâ't 
khác nhau. Tín hiệu của trạm mẫu chuẩn thường có công suâ't lớn 
hơn tín hiệu vệ tinh. 

Thông qua việc ứng dụng các trạm mẫu chuẩn vi phân GPS 
trong hàng không - nó càng hâ'p dẫn đôì với hàng hải. Vân đề thời sự 
hàng chục năm nay trong hàng hâi là nâng cao độ chính xác vị trí xác 
định trong cảng, vùng hẹp vùng mật độ tàu qua lại nhiều. 

Từ trước tới nay chưa hệ thống hàng hải nào đáp ứng một cách 
trọn vẹn. Duy nhâ't chỉ có hệ thống định vị toàn cầu với vi phân GPS 
hoặc hệ thông trạm mẫu chuẩn vi phân hỏa mãn một cách triệt để 
các yêu cầu đẫn tàu trong vùng hẹp, ven bờ. 

Tín hiệu của trạm vi phân chuẩn được đồng bộ chính xác với 
thời gian chuẩn PPS và người sử dụng có thể nhập được sô' đọc 
khoảng cách giả bổ sung bằng cách sử dụng trạm vi phân chuẩn thay 
thế vệ tinh. Tính nhân tạo này làm táng vùng bao phủ của vệ tinh và 
tăng đặc tính hình học hàng hải. Như thế hàng hải chính xác có thể 
thực hiện ngay trong trường hỢp vùng bao phủ bị giảm. 

Bằng phương pháp sử dụng trạm mẫu chuẩn vi phân, xác định 
vị trí hàng hải chỉ cần 3 vệ tinh. 

ứng dụng phương pháp trạm mẫu chuẩn vi phân đã tiết kiệm 
được Imáy thu bổ sung để nhận sô' hiệu chỉnh vi phân từ trạm chĩ 
dẫn. Như vậy phương án trạm mẫu chuẩn vi phân có giá thành rẻ hơn 
so với phương án khác của GPS vi phân. 


79 



3.5. ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ CÁC NGƯồN SAI số CỦA GPS 
3.5.1. Hai mức độ chính xác. 

Xác định vị trí tàu bằng hệ thô"ng định vị toàn cầu đưỢc qui 
định bằng hai mức độ chính xác: 

+ Sử dụng trong dân sự: 

Thường gọi là phục vụ định vị tiêu chuẩn (GPS Standard 
Positioning Service). Chế độ định vị tiêu chuẩn cho phép xác định vị 
trí theo không gian hai chiều với độ chính xác nhỏ hơn 15*25m (xác 
suất 95%, 5% còn lại vị trí xác định có toạ độ chính xác kém hơn. 

+ Sử dụng trong quân sự: 

Có sô^ liệu đầu vào rât chính xác. Phân thành các loại sau : 

Phục vụ định vị chính xác (PPS - Precision Positioning 
Service). Chế độ định vị chính xác cho phép xác định vị trí theo 
không gian hai chiều với độ chính xác nhỏ hơn 18m với xác suât 
95%. 

Trong thời gian phát triển hệ thông định vị toàn cầu, kinh 
nghiệm cho thây rằng độ chính xác vị trí xác định theo chế độ định vị 
tiêu chuẩn tô^t hơn nhiều nếu Bộ quốc phòng Mỹ không gây hạn chế 
đôl với người sử dụng dân sự. Do vậy khi hệ thống định vị toàn cầu 
hoạt động đầy đủ, Mỹ sẽ hạn chế bản tin hàng hải đôi với dân sự làm 
cho độ chính xác vị trí giảm đi. 

+ Giới hạn độ chính xác khi sử dụng (Selectỉve Availahility - 5Aj ; 

Qua thử nghiệm hệ thông GPS, người ta nhận thây độ chính 
xác vị trí khi sử dụng mã C/A đã vượt quá sự mong đợi và do vậy Bộ 
phòng thủ Mỹ muốn giảm độ chính xác các hệ thông khi hệ thông sử 
đụng rộng răi. 

Khi hệ thông định vị toàn cầu hoạt động đầy đủ, Bộ quốc 
phòng Mỹ sẽ thực hiện kế hoạch để là giảm độ chính xác đôi với 
người sử dụng dân sự. Như vậy sẽ có những lựa chọn sau : 

Mã C/A để cho người sử dụng dân sự, những bản tin hàng hải 
đã bị cắt xén. Trong khi đó mã p hoàn toàn bí mật không thông báo 


80 



>> 


cho người sử dụng dân sự biết. Hệ thống định vị toàn cầu có hai mức 
độ chính xác : 

+ Phục vụ định vị tiêu chuẩn (SPS) dùng mã C/A trên tần số sóng 
mang Lj cho độ chính xác lOOm (95%) 

+ Phục vụ định vị chính xác (PPS) dùng cả hai tần sô Li và L 2 cho 
mã p với độ chính xác lổm (95%). 

Hiện nay mã chính xác là mã p phục vụ định vị chính xác 
được Mỹ cho phép. Theo quan điểm của Mỹ phương án định vị chính 
xác chỉ được sử dụng rộng rãi cho mọi đối tượng khi quyền lợi và an 
ninh của nước Mỹ không bị tổn hại và đe dọa. 

3.5.2. Sự suy giảm độ chính xác về cấủ hình của các vệ tinh và 
máy thu khi đo đạc (DOP) 

3.5.2.I. “Sai sô' khoảng cách tương ứng của người sử dụng ” (User 
Equivalent Range Error - UERE) 

Các sai sô' tồn tại khi máy thu GPS xác định khoảng cách đến 
vệ tinh bao gồm: 

(Ị) Sai số đồng hồ vệ tinh: là hiệu số giữa thời gian chuẩn của hệ 
thống GPS và thời gian dự đoán trong bản tin hàng hải của vệ 
tinh. Mặc dù vệ tinh được trang bị đồng hồ có độ chính xác rât 
cao, nhưng các đồng hồ này vẫn có sai số (có thể lên đến 0.001 
giây) và gây ra sai số khoảng 3m (68%). 

(2) Độ trễ điện ly : do tín hiệu truyền qua khí quyển nên có thể bị 

khúc xạ gây ra độ ưễ điện ly, các sai số này phụ thuộc vào tân 
số sử dụng và thời điểm ban ngày hay đêm. Đối với máy thu 1 
tần sô' sai số khoảng 6.4m, còn đô'i với máy thu 2 tân sô có thê 
nhận được cả tần số Lị và L 2 , nên có thể hiệu chỉnh sai sô này 
t > * ^ ' lu híírb ílirơc nhát tử vế tinh. Phương 

băng CaCìi tĩiiii ĩvaii uọ Lio uụ ưav.; V'- o 

pháp này làm giảm sai sộ' xuống còn lại khoảng 0.4 mét. 

(3) Độ trễ đôi lưu : chúng có thể đạt tới 4m (95%) khi vệ tinh ơ thâp 
hơn đường chân trời. Khi vệ tinh có độ cao ơên 5® thì độ trễ này 
không đáng kể, có thể bỏ qua ttong tính toán, trung bình sai số 
này vào khoảng 0.4m đối với cả hai loại máy tìm. 


81 



{4) Sai số^ vị trí vệ tinh : là hiệu sô" giữa vị trí dự đoán và vị trí thật 
của vệ tinh do tác động của các yếu tô" như gió vũ trụ, lực hâ"p 
dẫn của Trái đâ"t và các thiên thể trong vũ trụ, sai sót ở khâu 
điều khiển .... Thông thường sai sô" này nhỏ khoảng 3 mét) 

{ 5 ) Độ trễ đường truyền tín hiệu: tín hiệu vệ tinh có thể truyền đến 
máy thu trực tiếp hoặc phản xạ từ các vật khác. Tín hiệu phản 
xạ có thể gây ra sai sô" khoảng 3.0m (máy thu SPS) và 1.2m 
(máy thu PPS). 

{6) Nhiễu ở máy thu: phụ thuộc vào từng loại máy thu, xảy ra trong 
quá trình máy thu nhận tín hiệu, xử lý và tính toán, sai sô" trung 
bình .khoảng 2,5m (máy thu SPS) và 0,5m (máy thu PPS). 

Sai sô trung bình của các loại sai sô' trên vào khoảng 8,5m 
{68%) đối với máy thu SPS (dân sự) và 4,5m (68%) đối với máy thu 
PPS (quân sự), và còn được gọi là ''sai số khoảng cách tương ứng của 
người sử dụng ” ( User Equivaỉent Range Error — UERE). 

3.5.2.2. Sự suy giảm độ chính xác DOP: 

Độ chính xác định vị điểm bằng GPS phụ thuộc vào 2 yếu tô": 
độ chính xác đo đạc (sai sô" khoảng cách đo đưỢc) và hình học câu 
hình vị trí vệ tinh và máy thu khi đo đạc. 

Độ chính xác đo đạc GPS thể hiện bằng sự ảnh hưởng tổng 
hợp của mức độ tin cậy của lịch thiên văn, sai số truyền sóng, sai sô" 
đồng hồ đo thời gian và nhiễu trong máy thu ... và đưỢc gọi là "sai số 
khoảng cách tương ứng của người sử dụng” (User Equivalent Range 
Error - UERE), 

Ảnh hưởng của UERE dẫn đến sự suy giảm độ chính xác của 
vị trí xác định đô"i với hình học cấu hình vệ tinh với máy thu được thể 
hiện bằng các yếu tô" độ suy giảm chính xác DOP (Dilution of 
Precision). 

Độ suy giảm chính xác là mối quan hệ hình học giữa các 
đường vị ưí giao nhau. Độ suy giảm hình học ở mức chính xác tốt 
nhất nếu góc cắt giữa hai đường vị trí cắt nhau một góc 90°. Các hình 
dưới mô tả các cấủ hình vệ tinh : 




Hĩnh 40: cấu hình vệ tinh kém, cho 
Giá trị DOP lớn nên độ chính xác 
kém 



Hình 4Ỉ: cấu hình vệ tinh tốt, cho 
Giá trị DOP nhỏ nên độ chính xác 
cao 




Hình 42: Hai đường vị trí cắt nhau Hình 43: Hai đường vị trí cắt nhau ở 
ở góc nhỏ, diện tích sai số lớn nên góc gần 9CP, diện tích sai số nhỏ 
độ chính xác kém nên độ chính xác cao 

Có nhiều trị số DOP khác nhau, tùy thuộc chúng ta quan tâm 
độ chính xác của một số toạ độ riêng biệt hay là tổng hợp của các 
tọa độ. Các trị số DOP thường dùng nhất là : 

+ VDOP : là độ suy giảm chính xác theo chiều cao (Vertical) 

+ HDOP: là độ suy giảm chính xác theo phương ngang 2D 
(Horizontal position) 


83 





+ PDOP: là độ suy giảm chính xác trong không gian 3 chiều 3D 
(Position) 

+ TDOP: là độ suy giảm chính xác theo thời gian (Time) 

+ HÍTDOP: là độ suy giảm chính xác theo phương ngang và thời 
gian (Horizontal and Time) 

+ GDOP: là độ suy giảm chính xác trong không gian 3D và thời 
gian (Geometrical) 

Trong hàng hải, thường dùng giá trị độ suy giảm chính xác 
theo phương ngang HDOP. 

Độ suy giảm hình học thường được biểu thị bằng tỷ sô^ giữa sai 
sô" vị trí và sai số hệ thô"ng. Độ suy giảm tô"t nghĩa là các vệ tinh đã 
lựa chọn tạo thành chòm với đặc tính tình hình học tôì ưu (theo quan 
điểm của người sử dụng). Độ suy giảm hình học tô"t có giá ưị thông 
thường giữa 2 và 4. 



Hình 42: Độ chính xác tốt nhất khi 2 đường vị 
trí cắt nhau ở góc bằng 9(f 

Trong hệ thông định vị toàn cầu, thuật ngữ độ suy giảm mức 
chính xác vị trí thường đưỢc sử dụng giống như đo đạc không chắc 
chắn. Độ suy giảm mức chính xác vị ữí thể hiện toàn bộ ảnh hưởng 
sai sô" đo khoảng cách lên vị trí xác định và mối tương quan vị trí hình 
học của các vệ tinh với nhau. 

Độ suy giảm mức chính xác có giá trị cao khi các vệ tinh lựa 
chọn quá gần nhau (theo quan điểm người sử dụng). Giá trị độ suy 
giảm mức chính xác cao có nghĩa là chòm vệ tinh có đặc tính hình 
học kém. Do các vệ tinh bay với vận tốc 233Km/phút nên môi tương 


84 





quan hình học giữa các vệ tinh thay đổi rât nhanh trong thời gian xác 
định vị trí bằng hệ thông định vị toàn cầu. Điều đó có nghĩa là độ suy 
giảm mức chính xác cũng thay đổi nhanh. Máy thu GPS sẽ tự động 

tính toán và chỉ thị độ suy giảm mức chính xác vị trí. 

4 

3.6. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỆ ĐỊNH VỊ TOÀN CẦư GPS : 
3.6,1. Những ưu điểm của hệ thông đốì với hàng hải: 

+ Đội tàu vận tải : 

Trong vận tải biển có các loại tàu dầu, tàu hàng rời, tàu 
Container, tàu khách... Mục đích chủ yếu là vận chuyển hàng hoá từ 
nơi riày đến nơi khác sao cho tôn ít thời gian nhât, giá thành hạ nhất 
trong mọi điều kiện thời tiết và tất nhiên phải an toàn nhât. Như vậy 
hàng hải chính xác có ý nghĩa quan trọng. Theo quan điểm kinh tế 
thì cần phải phân tích, tính toán tìm con đường ngắn nhất để tôn ít 
nhiên liệu nhất. Nếu xét theo góc độ an toàn thì người ta lại phân 
tích tuyến đường trên cơ sở mật độ tàu qua lại vùng ven bờ với độ 
sâu nhỏ. 

Va chạm tàu hoặc mắc cạn có khả năng xảy ra với các tàu dầu 
siêu trọng và những con tàu chở sản phẩm chuyên dụng, chuyên chở 
hàng nguy hiểm. Tai hoạ không chỉ gây ra hậu quả về tính mạng con 
người, vật chất mà còn gây ra hậu quả sinh thái. 

Hệ thông định vị GPS thường xuyên hiệu chỉnh vị ưí chính 
xác. Đây là thiết bị có vai ưò quan trọng trong việc dẫn tàu chính 
xác, nhanh chóng và loại trừ các rủi ro, tai nạn va chạm. 

Hàng hải đại dương thường theo cung vòng lớn. Hệ thống định 
vị toàn cầu liên tục hiệu chỉnh vị trí để bám sát cung vòng lớn đã 
vạch sẩn. Nếu máy thu định vị toàn cầu đưỢc trang bị cho hàng hải 
dẫn đường và truy theo với các máy lái tự động thì con tàu sẽ tự động 
đi theo cung vòng lớn đã vạch trước. 

+ Đội tàu đánh cá : 

Các bãi cá truyền thông ngày càng ít cá đi, cho nên người ta 
cần tìm các ngư trường mới phong phú hơn. Mà việc đánh dấu các 
bãi cá cần phải chính xác cao cũng như việc đánh dâ^u lại những khu 


85 



vực đắm tàu, đá ngầm, bãi rác công nghiệp ngoài biển và các mục 
tiêu dưới đáy biển mà có thể gây hư hại cho các thiết bị đánh cá. 

Với những yêu cầu đó thì hệ thông định vị toàn cầu liên tục 
hiệu chỉnh vị trí chính xác sẽ đệp ứng được việc dẫn tàu đến bãi cá 
và việc đánh dấu các chướng ngại vật. Các vị trí đưỢc đánh dấu này 
sẽ lưu lại trên máy. 

+ Tìm kiếm cứu hộ : 

Các con tàu khi hàng hải trong mọi điều kiện không tránh 
đưỢc các rủi ro xảy ra. Nguyên nhân các rủi ro này một phần là do 
các yếu tố khách quan bất khả kháng, còn phần lớn là do sai lầm của 
con ngườỉ. 

Một khi con tàu gặp rủi ro, điều cần thiết khi cần có sự giúp 
đỡ từ bên ngoài là phải thông báo các thông tin về tai nạn : vị trí của 
tai nạn, tính châ't tai nạn... Trong đó, thông tin về vị trí của tại nạn rất 
quan trọng, bởi vì nếu có vị trí chính xác thì công việc tìm kiếm cứu 
hộ sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn điều này sẽ làm giảm đưỢc thiệt 
hại của tai nạn. 

Hệ thông định vị toàn cầu sẽ đáp ứng đưỢc các yêu cầu đó, nó 
có thể ghi lại tức thời vị trí của tai nạn một cách nhanh chóng và 
chính xác giúp cho việc thông tin về vị trí dễ dàng hơn. 

3.6.2. Tóm tắt về những khả năng ứng dụng của hệ thông GPS : 

3.6.2.1. Trên biển : 

+ Đội tàu vận tải, tàu cá, tàu du lịch : 

- Hàng hải đại dương, ven bờ và ưong cảng. 

- Hàng hải trong kênh, sông. 

- Giám sát giao thông thủy. 

- Điều khiển tàu thuyền từ xa. 

+ Tim kiếm cứu hộ. 

+ Thăm đò dầu khí: 

- Thăm dò : khảo sát thủy văn, khảo sát địa chân trong không 
gian 3 chiều và quy ước khảo sat đặt dàn khoan và đường ống. 



- Khoan thử : điều kiện công trình địa chấn. 

- Định vị: các tàu khoan và các thiết bị đo. 

- Mở rộng khu vực khai thác dầu. 

+ Khảo sát thủy văn : thiết lập hải đồ chính xác, hoạ đồ đáy biển, 
chướng ngại vật nguy hiểm. 

+ Bảo vệ bờ biển, nạo vét kênh luồng : thiết kế xây dựng cầu tàu, 
phát triển cảng, thiết kế xây dựng đập nước. 

3.6,2.2. Hàng không và trên đất liền: 

+ Điều khiển giao thông và xác định vị trí trên đất liền: 

- Các đôì tưỢng giao thông tư nhân, xe tải, taxi và xe buýt. 

- Tổ chức bảo vệ và cứu hộ. 

- Điều khiển giao thông đường sắt. 

- Khảo sát đo đạc và đồ hoạ. 

~ Nghỉ ngơi, giải ưí và thám hiểm du lịch. 

+ Hàng không: 

- Lập bản đồ không gian, không ảnh. 

- Vạch tuyến đường điều khiển cất cánh hạ cánh máy bay. 

- Điều khiển máy bay trực thăng hoạt động ven bờ. 

- Thiết lập sân bay không cần người điều khiển. 

+ Không gian: ứng dụng cho việc định vị và định hướng bay cho các 
phương tiện không gian khác. 


87 



PHỤ LỤC 

TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 
SỬ DỤNG TRONG CẤC HỆ THÔNG vô THYẾN thông tin 
VÀ DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI 


Xu hướng viết tắt các từ tiếng Anh thông dụng trong ngành 
hàng hải ngày càng tăng. Cùng với việc ra đời liên tục các kỹ thuật 
mới, xuất hiện nhiều thuật ngữ chuyên ngành mới. Phần sau đây 
nhằm giải thích ý nghĩa các từ viết tắt, các thuật ngữ cũng như các 
định nghiã liên quan đến vô tuyến hàng hải. 


AFTN - Aeronautical Pixed Telecommunications Netvvork : Mạng 
viễn thông cố định hàng không. 

Alert data -Thuật ngữ chung cho dữ liệu báo động ở tần sô 406 Mhz 
và 121,5 Mhz của hệ thông COSPAS-SARSAT nhận được từ những 
thông tin của tiêu vô tuyến báo nạn. Dữ liệu báo động này có thể 
chứa vị trí của tiêu vô tuyến và các thông tin khác như dữ liệu nhận 
dạng và mã thông tin của tiêu vô tuyến đó. 

AMVER - Automated Mutual - assistance Vessel Rescue System : 
Hệ thông tự động hỗ trỢ cứu nạn tàu thuyền. Hệ thống thông báo vị 
trí tàu thuyền của Cục cảnh giới bờ biển Mỹ cho các tàu buôn từ 
1000 grt trở lên trên các tuyến đường dài hơn 24 giờ, đến và đi từ 
khắp thế giới. 

Answerback - Đây là một cách nhận dạng tùy ý cho các đài tàu 
Inmarsat SES, và đưỢc sử dụng để phát chuyển thông điệp. Dạng này 
phải có bô"n từ ( a - z , không có sô"). 

AOR-E - Atlantic Ocean Region (East) : Vùng Bắc Đại Tây Dương 
(Đông), vùng bao phủ của vệ tinh INMARSAT 

AOR-W -Atìantic Ocean Region ( West ) : Vùng Bắc Đại Tây 
Dương (Tây), vùng bao phủ của vệ tinh INMARSAT. 


88 



ARQ - Automatic Repetition reQuest: Yêu cầu tự động lặp lại - Còn 
được sử dụng từ “ Automatic Request Repeat “ Hay Đề nghị Tự động 
Nhắc lại - Qúa trình hiệu chỉnh sai sô" được sử dụng trong việc phát 
tin lưu trữ và chuyển tiếp store-and’forward messaging, bằng cách 
máy thu kiểm tra lỗi trong hộp dữ liệu thu nhận, và yêu cầu dừng 
phát để phát lại các hộp dữ liệu này.(chế độ hoạt động của TELEX 
cho các điểm làm việc giữa hai trạm). 

ASCII - American Standard Code for Iníormation Interchange : Bộ 
luật Tiêu chuẩn Mỹ về Trao đổi Thông tin. 

Associated Rescue Co-ordỉnatỉon Center (ARCC)_: Trung tâm 
phôi'hợp liện hiệp tìm cứu - Trung tâm đưỢc chỉ định bởi Cục Tìm 
Cứu quô"c gia (SAR Agency ) mà ở đó các trạm bờ của INMARSAT 
thực hiện việc gọi báo động bình thường. 

AUSREP - Hệ thông thông báo vị trí tàu thuyền như AMVER, 
nhưng được vận hành bởi nước ưc. 

Autoỉink RT - Vô tuyến điện thoại liên lạc tự đông -Bâ"t kì tàu nào 
đưỢc lắp đặt thiết bị vô tuyến điện thoại liên lạc tự động có thể thực 
hiện cuộc gọi vô tuyến điện thoại, sử dụng bằng cách trực tiếp quay 
sô" ở các tần sô" VHP, MF hoặc HF, qua bâ"t cứ trạm vô tuyến bờ nào 
đang hoạt động với dịch vụ Autolink RT 

Automatic DSC operation at a ship station : Vận hành tự động Gọi 
Chọn Sô" tại đài tàu - Một chê" độ hoạt động sử dụng các máy phát tự 
động điều hưởng, thích hợp với họat động không có người trực, cung 
câ"p các báo nhận tự động sau khi nhận đưỢc cuộc gọi chọn số và 
truyền tự động tới các tần sô" làm việc thích hợp. 

B9W - Phát tổng hợp: các biên độc lập, hệ thô"ng tổ hỢp với 1 hoặc 
nhiều kênh chứa thông tin đưỢc sô" hóa và lượng hóa cùng với 1 hoặc 
nhiều kênh chứa thông tin tương tự (Ví dụ tổ hỢp của điện báo và 
điện thoại). 

Beacon identifícation đata or coding data - Dữ liệu nhận dạng và 
dữ liệu mã của Tiêu vô tuyến-Thông tin đã được mã sô" trong tiêu vô 
tuyến báo nạn và phù hợp với việc nhận dạng về phương tiện bị nạn. 


89 



Broadcasting - satellite Service : Dịch vụ vệ tinh truyền thanh “Một 
dịch vụ vô tuyến viễn thông trong đó các tín hiệu đưỢc phát hoặc 
phát lại bởi các trạm không gian giúp cho công chúng có thể thu 
,được trực tiếp. ^ 

Broadcasting Service : Dịch vụ truyền thanh - Một dịch vụ vô tuyến 
viễn thông trong đó việc phát thanh nhằm mục đích cho mọi người 
đều có thể thu nhận được. 

BuUetin Board ( in a TMD channel ): Đây là gói dữ liệu thứ nhất 
đưỢc phát đi trên mỗi cấu trúc của kênh TMD( xem TMD ). Nó chứa 
thông tin về câu hình mạng Inmarsat c, và cũng chứa sô" câu trúc 
hiện hành, đưỢc sử đụng bởi các đài tàu SES như là để điều chỉnh 
chuẩn. 

BuUetỉn Board (in an E-maỉỉ Service ) : Một nhóm người thuê bao 
mà họ có mong muôn trao đổi thông tin qua dịch vụ thư điện tử. 

Board - Các hiển thị trên màn hình đài tàu SES về BBER của kênh 
TDM, như là sô" đo châ"t lượng thu của đài tàu trên kênh tương ứng. 

Call attempt - Gọi lâ"n chiếm - Một hoặc một sô" cuộc nô"i tiếp hướng 
đến cùng một trạm trên một hay nhiều tần sô" và trong một quãng 
thời gian tương đô"i ngắn ( khoảng vài phút). Gọi lâ"n chiếm đưỢc coi 
là không thành nếu không nhận đưỢc báo nhận ưong khoảng thời 
gian này. 

Case-approval : Đây là sự phê chuẩn chính thức đưỢc đưa ra bởi Tổ 
chức INMARSAT về mẫu đài tàu SES, là mẫu tiêu biểu đang đưỢc 
phát triển sản xuâ"t bởi các nhà máy, cho phép mẫu này đưỢc truy 
cập vào hệ thống liên lạc Inmarsat. 

CCITT - Comité Consultatií International Télégraphique et 
Téléphonique - Hội đồng tư vân tới Hiệp hội Thông tin viễn thông 
Quô"c tế (ITƯ ). CCITT công bô" các Tiêu chuẩn và các khuyến nghị 
làm cho các hệ thông viễn thông và các thiết bị trên toàn thế giới 
liên lạc được với nhau. 

CBM - Conventional Buoy Marking :Việc đánh dấu phao thông 
thường 


90 



CCIR - International Radio Consultative Committee : ưy ban Tư 
vấn Vô tuyến Quốc tế 

CES : Coast Earth Station “ Đài bờ. 

CES TDM thannel : Kênh TDM được sử dụng bởi đài bờ CES để 
phát thông tin hệ thông và dữ liệu về địa chĩ các đài tàu SESs. 

Channeỉ Number : Kênh số - Đây là sô" đại diện cho tần số của 
kênh liên lạc Inmarsat c. được hiểu là một kênh logic. 

Class 1 Inmarsat c SES : Đài tàu loại 1, có khả năng truyền bản tin 
Bờ - Tàu và Tàu - Bờ và báo động cứu nạn, nhưng không có khả 
năng-thu các bản tin dạng EGC (xem EGC ). 

Class 2 Inmarsat c SES : Đài tàu loại 2, có khả năng hoạt động ở 
hai chế độ ( đo điện báo viên tự chọn) 

- Như loại ly và có khả năng thu các bản tin EGCy khi không thuê 
trước Inmarsat c 

- Sẩn sàng cho việc thu bản tin EGC ( nhưng không có khả năng 
truyền bản tin Inmarsat c ở chê độ này ). 

Class 3 Inmarsat c SES : Đài tàu loại 3, có 2 máy thu độc lập, một 
để thu các bản tinlnmarsat c hai chiều, cái kia có khả năng thu các 
bản tin EGC. 

Closed network : Đây là 1 mạng tư nhân, truy cập vào nó là một 
nhóm hạn chế những người đăng ký sử dụng. 

CNIS - Channel Navigation Iníormation Service : Kênh dịch vụ 
thông tin hàng hải 

Co-ordinator surlace search - Đơn vỊ phối hợp tìm kiếm trên mặt 
biển : Một tàu, không thuộc đơn vị tìm cứu chuyên dụng, đưỢc chỉ 
định để phối hợp các hoạt động tìm cứu trong một vùng tìm kiếm 
đặc biệt. 

Coast Earth Station (GES) - Trạm bờ mặt đâ"t - Một trạm mặt đâ"t 
trong dịch vụ vệ tinh cố định hoặc, trong một sô" trường hợp khác, ở 
dịch vụ vệ tinh hàng hải di động, đưỢc đặt tại một vị trí cô" định ttên 
đâ"t liền tạo ra sự liên kết cho dịch vụ vệ tinh hàng hải di động. Thuật 
ngữ chung Land Earth Station (LES) cũng đưỢc ứng dụng cho một 


91 



trạm với các dịch vụ cho cả hai loại liên lạc mặt đât và hàng hải di 
động. Không có khác biệt nào về hoạt động giữa CES và LES 

Coast radỉo station - Trạm vô tuyến bờ - Một trạm mặt đât trong 
dịch vụ hàng hải di động 

Contracting goverment - Chính phủ thành viên - Một nước thành 
viên ký Công ước An toàn Sinh mạng trên biển SOLAS 1974. 

COSPAS - space System for search and distress vessels :Hệ thông 
tàu vũ trụ dùng cho việc tìm kiếm tàu thuyền bị nạn. 

COSPAS- SARSAT System - Một hệ thống tìm cứu hỗ trỢ bởi vệ 
tinh qũi đạp cực ở độ cao thâp và đưỢc thiết kế để định vị các tiêu 
vô tuyến báo nạn phát ở các tần sô^ 121,5 Mhz và 406Mhz. 

CROSS - Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de 
Sauvetage : Trung tâm giám sát và cứu nạn hàng hải hoạt động câp 
vùng MRCC. 

DF - Direction Finder : Máy vô tuyến tìm phương 

DGPS - Differential Global Positioning System : Hệ thống định vị vi 
phân toàn cầu. 

Digital Selective calling (DSC) System - Hệ thông gọi chọn sô": Là 
kỹ thuật sử đụng mã sô" có khả năng thiết lập việc liên lạc, truyền 
thông tin giữa cac trạm vô tuyến với nhau, phù hỢp với các khuyến 
nghị của ủy ban tư vâ"n vô tuyến quô"c tê". 

Direct printing Telegraphy - Điện báo in trực tiêp -Kỹ thuật điện 
báo tự động phù hỢp với các khuyến nghị của ủy ban tư vân vô tuyến 
quô"c tê". 

Dỉstress Alerting - Báo động câ"p cứu -Báo cáo nhanh và hữu hiệu 
về tai nạn tới một đơn vị có thể cung cấp hoặc phôi hợp giúp đỡ. 

Distress call - Cuộc gọi báo nạn - Một phần của trình tự liên lạc báo 
nạn bao gồm việc phát về một bản tin yêu cầu ưu tiên báo nạn và 
việc thu về sự hồi đáp của trạm bờ tiếp theo sự hồi đáp của trung tâm 
phối hợp tìm eứu. 

Distress channel - Kênh báo nạn -Tổ hợp kênh giữa tàu bị nạn và 
trung tâm phối hợp tìm cứu. Kênh này bao gồm thiết bị trên tàu như 


92 



Teletype hoặc telephone, đài tàu, kênh vệ tinh, trạm bờ và mạng đầu 
cuô"i trên bờ ở trung tâm phối hợp tìm cứu. 

Distress Message > Bản tin báo nạn - Các nội dung của bản tin được 
định nghĩa ở các điều khoản luật vô tuyến điện, RR3093, và có thể 
được định dạng như định nghĩa của INMARSAT và IMO GMDSS cho 
việc phát bản tin báo nạn. 

Distress-priority Request message - Bản tin yêu cầu ưu tiên báo 
nạn - Một bản tin yêu cầu ưu tiên 3, từ tàu đến bđ, là ưu tiên cao 
nhất trong các cuộc gọi tàu - bờ đây là bản tin tín hiệu đã được đặt 
chương trình với INMARSAT. 

DNIC - Data Network Identiĩication Code : Mã nhận dạng mạng dữ 
liệu. 

Downloading - Giảm nạp, giảm tải - Quá trình mà phía bờ truyền 
thông tin tới hệ thống Inmarsat-C và đài tàu mặt đất xong ( vừa kết 
thúc phát), cho việc lưu trữ và sử dụng vào công việc xảy ra kế tiếp. 

EGC - Enhanced Group Calling : Gọi theo nhóm. 

E-mail - Electronic mail : Thư điện tử - Hệ thống xử lý chuyển tin 
toàn cầu, bằng cách những người đóng tiền cho dịch vụ thương mại 
thư điện tử trao đổi qua lại các bản tin và các tệp dữ liệu điện tử 
giữa cac máy tính. Các dịch vụ thư điện tử đã đưỢc cung cấp cho một 
sô" Trạm bờ Inmarsat-C. 

Emergency Postion Indicating Radìobeacon (EPIRB) - Tiêu vô 
tuyến chỉ báo vị trí câp cứu - Một trạm trong dịch vụ di động , sự 
phát xạ của nó có chủ định giúp các hoạt động tìm cứu. 

Ephemeris data - Dữ liệu thiên văn - Một thông tin lập sẩn mà từ 
đó vị trí của vệ tinh so với trái đâ"t được xác định tại bâ"t kì thời điểm 
nào trong một khoảng thời gian nhâ"t định. 

EPIRB Regitration database - Đăng ký cơ sở dữ liệu của EPIRB - 
Một bản đăng kí được thiết lập và duy trì với mục đích: 

qJ thiết lập việc gia nhập nhanh chóng và cập nhật việc đăng kí 
dữ liệu EPIRB vệ tinh bao hậm thông tin chi tiết của SAR và thông tin 


93 



riêng biệt của các EPỈRB để các nhà chức trách của tổ chức tìm cứu 
sử dụng, và 

b/ taọ khả năng gia nhập nhanh chóng vào các dữ liệu của tô 
chức tìm cứu đã được các nhà chức trách SAR công nhận trong tiến 
trĩnh báo nạn ở mọi tình huống. 

Equivalent isotropically radiated power (EIRP)ĩ Sản phâm nguôn 
cung cấp cho anten và khuếch đại anten 

Fax - Eacsimile.- Một thiết bị sử dụng để phát tài liệu gốc và nhận 
được bản copy fax. Inmarsat A, B, M phát fax hai chiều, Inmarsat c 
bị hạn chế. 

Eeeder link - Liên kết vô tuyến từ 1 trạm mặt đất ở 1 điểm cố' định 
tới 1 trạm không gian. 

Eiltered alert data - Dữ liệu báo động đã được lọc - Rút gọn những 
bản tin dữ liệu báo động rườm rà từ cùng 1 tiêu vô tuyến ở hệ thống 
COSPAS-SARSAT khi thu nhận đưỢc 2 hoặc nhiều bản tin đồng 
dạng với nhau. 

GMDSS - Hệ thống an toàn và báo nạn hàng hải toàn cầu, dịch vụ 
liên lạc toàn cầu dựa trên cơ sở sử dụng các hệ thống tự động cả ở vệ 
tinh cũng như trên mặt đât tạo sự báo động cấp cứu và truyên bá 
thông tin về an toàn hàng hải cho người đi biển. 

GPS - Global Positioning System : Hệ thống định vị toàn cầu. 

ICAO - Tổ chức hàng không dân đụng quốc tế. 

Identifying : Nhận đưỢc đủ thông tin để quyết định, không có sự 
không rõ ràng ở đơn vị bị nạn. 

lERS - International Earth Rotation Service : Dịch vụ quốc tế luân 
phiên trên mặt đât. 

IHO - International Hydrographic Organization : Tổ chức địa lý ứiuỷ 
văn quốc tế. 

IMO - International Maritime Organization : Tổ chức hàng hải quốc 
tê. 


94 



INMARSAT - Internationál Maritime Satellite Organization : Tổ 
chức Vệ tinh Hàng hải Quốc tế, đưỢc thiết lập bởi Công ước về Tổ 
chức vệ tinh di động quôc tế đưỢc áp đụng từ 3/9/1976. 

International DSC írequences - Các tần số đỊXỢc thiết kế theo các 
điều luật vô tuyến điện để sử dụng riêng cho việc gọi chọn số (DSC) 

International NAVTEX Service - Dịch vụ NAVTEX quốc tế - Phát 
thanh phôi hỢp và thu tự động trên tần số 518 khz về thông tin an 
toàn hàng hải bởi các phương tiện in trực tiêp giải hẹp sử dụng 
Anh ngữ. 

Inter-Satellỉte Service - Dịch vụ liên thông vệ tinh - Dịch vụ liên 
lạc viễn thông tạo sự liên kết giữa các vệ tinh nhân tạo. 

lOR - Indian Ocean Region : Vùng An độ dương , vùng bao phủ của 
vệ tinh INMARSAT. 

ITU - International Telecommunication Union : Hiệp hội viễn thông 
quốc tế. 

ITZ - Inshore Traffic Zone : Vùng giao thông ven bờ. 

JASREP - Hệ thống thông báo vị trí tàu thuyền, như AMVER, 
nhưng hoạt động bởi nước Nhật. 

L-Band EPIRB System - Hệ thống EPIRB vệ tinh hoạt động ở băng 
tần 1,6 Ghz thông qua dịch vụ vệ tinh địa tĩnh INMARSAT. 

Land Earth Station ( LES ) - Xem Coast Earth Station ( CES ) và 
Mobile Earth Station ( MES ). 

Land Mobile Earth Station ( LMES ) - Xem Mobile Earth Station ( 
MES ). 

Local user terminal - Một trạm mặt đất thu nhận tín hiệu báo động 
từ các vệ tinh COMPAS và SARSAT, nhận được vị trí của tiêu vô 
tuyến, khôi phục và kiểm tra thông tin đã mã hoá. 

Locating - Xác định vị trí -Tim kiếm tàu thuyền , máy bay , phương 
tiện và người bị nạn. 


95 



Locating signals - Phát sóng nhằm tìm kiếm các phương tiện di động 
bị nạn hoặc định vị vị trí người bị nạn bằng Máy vô tuyến tầm 
phương hoặc Radar tần sô" 9 Ghz. 

Log-in : HẶnh động đã đưỢc thực thi ở Đài tàu SES Inmarsat-C thông 
báo cho Trạm phối hỢp mạng NCS trong vùng rằng đài tàu đang sẵn 
sàng liên lạc. 

MAREP - Mariner Reporting System : Hệ thống trình báo của 
thuyền viên. 

Maritime Distress Channel - Kênh báo nạn hàng hải - 1 kênh vệ 
tinh INMARSAT giữa tàu bị nạn và trạm bờ ân định việc hồi đáp 
bản điện yều cầu ưu tiên báo nạn. 

Maritime mobile satellite Service - Dịch vụ vệ tinh di động hàng 
hải , gồm các trạm di động đặt trên tàu, các trạm trên máy bay cứu 
sinh, các phao tiêu chỉ baó vị trí khẩn câ"p. 

Maritime Mobile Service - Dịch vụ di động hàng hải, giữa các trạm 
bờ và các đài tàu,.giữa các đài tàu với nhau, hoặc liên kết giữa các 
trạm liên lạc trên tàu, các trạm trên máy bay cứu sinh và các EPIRB 
cũng tham gia vào dịch vụ này. 

Maritime Safety Information ( MSI) - Thông tin an toàn hàng hải 

- Thồng báo khí tượng và hàng hải, dự báo thời tiết, báo động khẩn 
câp và thông tin liên quan khẩn câ"p về an toàn khác phát thanh đến 
các tàu. 

Maritime SAR plan - Kế hoạch tìm cứu hàng hải -Kế hoạch phát 
triển của các nước ven biển tuân theo sự thoả thuận chính thức của 
các thành viên liên quan, dựa trên cơ sở các thiết bị đã dược SAR 
tuyên bô", và kèm theo sự giàn xếp thích hỢp để tạo các dịch vụ tìm 
cứu theo Công ước SAR 1979. 

METAREA : Meteorological Area : Vùng khí tượng - tương ứng với 
NAVAREA theo định nghiã của IMO (xem NAVAREA ). 

Mission Control Center ( MCC ) - Trung tâm điều khiển công việc 

- Thành phần của hệ thông mặt đât của COMPAS - SARSAT thu 
nhận dữ liệu báo động từ các trạm sử dụng điạ phương của nó và 
phân phối thông tin này tới các trung tâm tìm cứu thành viên cũng 


96 



, như các MCC khác. Trung tâm điều khiển công việc MCC cũng có 

thể nhận dữ liệu báo động từ các MCC khác, nhận và phân phối 
thông tin hệ thống COMPAS-SARSAT. 

MCC Service area - Vùng phục vụ của Trung tâm điều khiển công 
* việv - Là vùng mà MCC chụi trách nhiệm phân phối dữ liệu báo 

động từ COSPAS-SARSAT ,khu vực phục vụ kèm ứieo các vùng 
phục vụ phụ của các trung tâm tìm cứu SAR. 

MES - Mobile Earth Stations - Các trạm mặt đâ"t di động - Cho mục 
đích hành hải chúng đưỢc đặt theo thuật ngữ Ship Earth Stations ( 
SES ) - Đài tàu mặt âất và ở trên bờ chúng được đặt theo thuật ngữ 
Land Earth Stations ( LES ) hoặc Land Mobile Eartìi Stations ( 
LMES ). 

MID - Maritime Identiíication Digits : Các chữ số nhận dạng hàng 
hải. 

Mission Control Centre ( MCC ) - Trung tâm điều khiển công việc 
- Thành phần hệ thống mặt đất COSPAS-SARSAT, thu nhận dữ liệu 
báo động từ các trạm đầu cuối của nó và phân phát thông tin này tới 
các đơn vị thành viên Tim Cứu SAR , liên hệ và hoặc gửi tới các 
MCC khác. Trung tâm điều khiển công việc cũng có thể thu nhận dữ 
liệu báo động từ các Trung tâm MCC khác và phân phát nó. 

MMSI - Maritime Mobile Selective-call Identity code - Mã đặc tính 
gọi chọn di động hàng hải ( phù hỢp với việc gọi chọn số GMDSS - 
DSC). 

Modem : Moduỉator - Demodulator : Bộ Điều chế - Bộ Giải điều - 
Thiết bị sử dụng để phát dữ liệu số cùng với các đường truyền Mạng 
hộp chuyển dữ liệu PSTN, bằng cách biến đổi (điều chế) dạng tương 
tự ồ thời điểm kết thúc phát, và hoàn lại ( hoàn điệu ) dạng sô^ ở thời 
điểm kết thúc thu. 

MRCC - Maritime Rescue Co-ordination Centre : Trung tâm phối 
hợp cứu nạn hàng hải. 

MRSC - Maritime Rescue Sub-Centre : Trung tâm phụ cứu nạn 
hàng hải. 

MSA- Maritime Safety Agency : sở hoặc Cục an toàn hàng hải. 


97 



National DSC írequencies - Các tần sô" gọi chọn sô" quô"c gia - Các 
tần số đưỢc â"n định cho các trạm bờ riêng biệt hoặc nhóm các trạm 
mà ở đó cuộc gọi DSC được phép tiến hành. Việc sử dụng các tần số 
này phải phù hỢp với các điều luật vô tuyến điện. 

4 ^ t 1 • 1 ^ rr-v 

NAVAREA - Navigation Warning Service Area ( world-wide ) : Từ 
viết tắt của khu vực dịch vụ thông báo hàng hải toàn cầu. 

NAVAREA warning - Thông báo phát thanh tầm dài phát đi bởi khu 
Vực điều phô"i của dịch vụ thông báo hàng hải toàn cầu cho vùng của 
nó và phát thanh bởi CRS và CES bao phủ toàn bộ vùng mà ở đó 
vùng điều phối phải chiụ trách nhiệm, và phần của vùng kế cận. 

Navigatiòn Saíety Communications - Liên lạc an toàn hàng hải - 
Liên lạc vô tuyến VHP trên tàu với mục đích hỗ trỢ cho việc di 
chuyển an toàn của tàu. 

NAVTEX - Narrow Band Direct Printing telegraphy System : Hệ 
thông điện báo in trực tiếp giải hẹp cho việc phát các thông báo 
hàng hải và khí tượng và thông tin khẩn câ"p tới tàu thuyền. 

NBDP - Narrow Band Direct Printing :In trực tiếp giải hẹp, điện báo 
tự động. 

NCS - Network Co-ordination Station :Trạm phô"i hỢp mạng ( cho 
INMARSAT). 

NM - Notice to Mariners : Thông cáo cho người đi biển. 

occ - Operation Control Centre : Trung tâm điều khiển vận hành ( 
cho INMARSAT). 

On-scene commander ( osc ) : Sĩ quan chỉ huy bộ phận cứu nạn 
được bổ nhiệm để điều phôi các hoạt động tìm cứu trong vùng tìm 
kiếm đã được định rõ. 

On-scene Communications : Liên lạc giữa tàu bị nạn và các đơn vị 
trỢ giúp. 

Polar Orbiting Satellite Service : Dịch vụ vệ tinh quĩ đạo cực - 
Dịch vụ dựa vào các vệ tinh bay ứieo quĩ đạo cực, chúng thu nhận và 
tiếp sức các báo động tai nạn từ các EPIRB và cung cấp thông tin về 
vị trí của các EPIRB này. 


98 



POR - Paciíic Ocean Region : Vùng Thái Bình Dương, vùng bao phủ 
của vệ tinh INMARSAT. 

Port Operation Service : Dịch vụ hoạt động trong cảng - Dịch vụ 
hàng hải di động trong cảng hoặc gần cảng giữa các trạm bờ và đài 
tàu hoặc giữa các đài tàu với nhau, nơi mà các bản tin bị hạn chế do 
liên quan tới hoạt động điều hành, di chuyển và an toàn của tàu 
thuyền, trong trường hợp khẩn câp, liên quan tới an toàn của con 
người. Nó không bao gồm quan hệ liên lạc công cộng. 

Posỉtỉonỉng : Định vỊ “ Xác lập vị trí điạ lý của đơn vị bị nạn (bình 
thường được diễn tả bằng đơn vị đo độ và phút của Kinh, Vĩ độ ). 

Preventive Actions : Hành động dự phòng - Thu nhập, sắp xêp và 
phổ biến thông tin hoặc thực hiện các hành động khác, một mặt giúp 
cho việc làm giảm thiểu sô lượng sự cô^ tai nạn, mặt khác khi tai nạn 
xuất hiện nó giúp tạo điều kiện thuận lợi cứu nạn hoặc xúc tiến hoạt 
động Tìm Cứu SAR. 

PV- Pilot Vessel : Tàu hoa tiêu. 

QTG : Request ( QTG ? ) : Yêu cầu, hoặc thừa nhận từ đó, về việc 
phát các tín hiệu vô tuyến cho việc sử dụng hoặc kiểm tra máy vô 
tuyến tìm phương DF. 

R.: Trạm bờ cung cấp dịch vụ QTG. 

Radíolocation-Satellite-Service : Dịch vụ vệ tinh vô tuyến, sử dụng 
với mục đích định vị vô tuyến. 

Radỉo Regulations : Những điều luật vô tuyến điện, đã có hiệu lực, 
theo Công ước Viễn thông Quô"c tế. 

Radiotelegraph auto alarm : Báo động vô tuyên điện báo tự động - 
Thiết bị thu nhận báo nạn tự động, hồi đáp tín hiệu báo động vô 
tuyến và xác nhận tín hiệu báo động vô tuyên này. 

RC - Non-Directional Radiobeacon : Tiêu vô tuyến phát vô hướng. 

RD - Directional Radiobeacon : Tiêu vô tuyến phát định hướng. 

Rescue Co-ordination Centre ( RCC ) : Trung tâm phôi hợp cứu 
nạn - Đơn vị chụi trách nhiệm tăng cường hiệu quả tổ chức các dịch 


99 



vụ tìm kiếm và cứu hộ và phôi hợp hướng dẫn , chỉ đạo các hoạt 
động Tim Cứu trong vùng tìm cứu SAR. 

Rescue unit : Đơn vị cứu nạn - Là 1 đơn vị gồm có những người đã 
đưỢc hu^n luyện và các thiết bị thích hợp đê phục vụ cho việc Tìm 
Cứu SAR. 

Responsible Operator Position ( ROP ): Vị trí điện báo viên đương 
trách - Là vị trí cuộc gọi báo nạn được ưu tiên gưỉ tới nơi điện báo 
viên xử lý cuộc gọi tuân thủ các chĩ dẫn của quốc gia. Vị trí này có 
thể là nơi làm việc của các nhà chức trách của Cục Tìm Cứu quô"c gia 
SAR hoặc cuả Cục Viển thông. Vị trí của điện báo viên đương trách ( 
ROP ) có thể ở Trạm bờ CES, Trung tâm truyền tải viễn thông, Cục 
Tim Cứu/ Trung tâm phối hợp cứu hộ hoặc điều khiển từ xa từ các 
nơi ghi ở trên. 

RG - Radio Direction -rínding Station : Trạm vô tuyến tìm phương. 

RW - Rotating Pattern Radiobeacon : Tiêu vô tuyến giản đồ xoay. 

SAR - Search and Rescue : Tim kiếm và Cứu hộ. 

SAR co-ordinating Communications : Liên lạc phôi hỢp Tìm Cứu - 
Các liên lạc cần thiết cho công tác phối hợp của tàu thuyền và máy 
bay tham gia tìm cứu ( do bởi sự cố tại nạn xảy ra ). 

SAR point of contract ( SPOC ) : Địa điểm giao dịch Tim Cứu - 
Trong hệ thống COSPAS-SARSAT các Trung tâm điều khiển công 
việc ( MCCs ), các Trung tâm phối hợp cứu hộ ( RCCs ), và những 
điạ điểm khác đo nhà nước thiết lập và công nhận để giao dịch có 
nhiệm vụ phối hỢp truyền tải nhanh chóng và hiệu quả dữ liệu báo 
động tạo đủ khả năng tìm cứu người bị nạn. 

SARSAT - Search and Rescue Satellite Aided Tracking : Vệ tinh tìm 
cứu - Việc hỗ trỢ truy tìm bằng vệ tinh cho hoạt động tìm cứu. 

SART - Search and Rescue Radar Transponder : Tiêu Rađar phát 
báo Tìm Cứu. 

Satellite EPIRB : Một trạm mặt đâ^t trong dịch vụ vệ tinh di động, 
việc phát sóng của nó tạo thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm. 


100 



Sea area Al, A2, A3, A4 : Trong hệ thống GMDSS, thiết bi vô tuyến 
đòi hỏi phải lắp đặt trên tàu được quyết định dựa theo nguyên tắc 
vùng hoạt động của tàu. Những vùng này đã được định rõ là các 
vùng biển Al, A2, A3, A4. Xem cụ thể ttong Giáo trình này. 

Search and rescue region : Vùng có kích cỡ đã được định rõ nằm 
trong khu vực có thể tạo các dịch vụ tìm cứu. 

Service area - Một phần của thế giới mà trong đó Trung tâm điều 
khiển công việc ( MCC ) cung câp đưỢc dịch vụ phân bố dữ liệu báo 
động COSPAS-SART. 

SHIPPOS - Ship Position Reporting Service : Dịch vụ đưa tin vị trí 
tàu. 

Ship Earth Station ( SES ) : Đài tàu mặt đất -Một đài mặt đất di 
động trong dịch vụ vệ tinh di động hàng hai đưỢc đặt tren tau thuyên. 

Ship Moverment Service : Một dịch vụ an toàn trong dịch vụ hàng 
hải di động như dịch vụ các hoạt động trong cảng hoặc gần cảng 
giữa các trạm bờ và đài tàu hoặc giữa các đài tàu với nhau, nơi mà 
các bản tin bị hạn chế do liên CỊuan tới hoạt động đieu hanh, di 
chuyển và an toàn của tàu thuyền, ưong trường hợp khẩn cấp, liên 
quan tới an toàn của con người. Nó không bao gồm quan hệ liên lạc 
công cộng. 

SOLAS - Safety of Life at Sea : An toàn sinh mạng trên biển. 

Space Segment : Khâu vệ tinh - Bao gồm các vệ tinh liên lạc của 
Tổ chức Inmarsat. 

Special Access Code : Mã truy cập đặc biệt - Mã địa chỉ dự định 
được sử dụng gửi bản tin Tàu - Bờ và Bờ - Tàu để truy cập theo một 
dịch vụ đặc biệt được cung cấp bởi Đài bờ CES. 

Store-and-forward messaging : Lưu trữ và chuyển tiếp bản tin - 
Một nghị định thư được sử dụng bởi hệ thô"ng INMARSAT-C truyền 
một văn bản hoặc dữ liệu trong hộp dữ liệu đến thiết bị thu . Thông 
tin hiệu chỉnh sai sô' có thể được chứa đựng trong các hộp này tạo 
khả năng cho máy thu thực hiện yêu cầu tự động nhắc lại AQR. 


101 



SURNAV - System Prancais de comptes rendus de movements 
(Prench iníormation and surveillance Service for marine navigation : 
Dịch vụ thông tin và giám sát của Pháp cho ngành hàng hải). 

Survival craft : Máy bay có khả năng đứng vững, thực hiện đưỢc 
việc cứu người bị nạn khi tàu đang chìm. 

Survival craft station : Một đài di động trong dịch vụ hàng hải di 
động hoặc trong dịch vụ hàng không di động được chỉ định với mục 
đích duy nhâ^t là cứu sinh đưỢc đặt trên thuyền cứu sinh, bè cứu sinh 
hoặc các thiết bị cứu sinh khác. 

System Message : Bản tin hệ thông ~ Bản tin EGC, tạo thành từ 
Inmarsat NOC, NCS hoặc CES, chứa thông tin liên quan đến hệ 
thống Inmarsat c. Bản tin này được ưuyền đi trên kênh công cộng 
NCS, và có thể thu được bởi các đài tàu SESs với máy thu EGC có 
khả năng đồng bộ với Kênh công cộng này. 

TDM - Time Division Multiplex - Đa lộ phân thời. 

Time of closest approch ( TCA ) : Là thời điểm mà vệ tinh bay qua 
cận điểm của tiêu vô tuyến ( điểm tiếp cận gần nhất giữa vệ tinh và 
tiêu vô tuyến ). 

VLCC - Very Large Crude Carrier : Tàu chở dầu thô cực lớn. 

VTM - Vessel Traffic Management: Quản lý giao thông tàu thuyền. 

VTS - Vessel Traffic System : Hệ thống dẫn tàu trong luồng. 

WARC - World Administrative Radio Coníerence : Hội nghị quản lý 
vô tuyến điện thế giới. 

WMO - World Meteorological Organization : Tổ chức khí tượng thế 
giới. 

World-Wide Navigation Warning Service ( WWNWS ) : Dịch vụ 
thông báo hàng hải toàn cầu - Dịch vụ đưỢc thiết lập bởi Tổ chức 
hàng hải quốc tế và Tổ chức điạ lý thuỷ văn quốc tế cho mục đích 
phô'i hợp các cuộc phát sóng về các thông báo vô tuyến hàng hải. 


102 



TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. G. J. SONNENBERG, FRIN (1988), Radar and Electronic 
Navigation, Buttenvorths. 

2. L. TETLEY & D. CALCUTT, (1991), Electronic Aids to 
Navỉgation Positỉon Eixingy EDWARD ARNOLD. 

3'. DAVID WELLS and Collective Authors (1983), Guide To 
GPS Posỉtioning, CANADIAN GPS ASSOCIATION. 



103 



Biên soạn TS. TRẦN cảnh vinh 


HẰNG HẢI KỸ THUẬT 

DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI BẰNG vệ tinh 


NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Chịu trách nhiệm xuât bản : TS. Nguyễn Xuân Thuỷ 
Biên tập : ThS. Hoàng Chí Dũng 
Sửa bài: ThS. Đỗ Thành Sen, Ks. Lê Tròn Vinh 
Vẽ bìa : ThS. Đỗ Thành Sen 


In 1000 bản tại Xưởng in Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh 
Giấy phép xuất bản số: 131/XB - QLXB, ngày 29 tháng 1 năm 2003 
In xong và nộp liíu chiểu tháng 5 nám 2003 


104 ? 




